Quyển Il/cận kim thòi đại/Chưong XIII 

CHƯƠNG XIII 

CHiẾN-TRANH với nuớc tàu 

1. Trận Bắc-lệ 

2. Đánh Phúc-châu và vây 
Đài-loan 

3. Trận đồn Chũ và đồn Kép 

4. Trận Yên-bạc 

5. Lấy thành Lạng-son 

6. Thành Tuyên-quang bị vây 

7. Mất thành Lang-son 

8. Hòa-ước Thiền-tân 


1. TRẬN BẮC-LỆ. Tại Bắc-kỳ thì quân Pháp tưởng là việc hòa- 
ước với nước Tàu đã xong, chỉ còn đợi ngày quân Tàu rút về, thì 
lên thu-nhận lấy thành Lạng-sơn, Cao-bằng và Lao-kày. cứ theo 
như tờ hòa-ước của trung-tá Fournỉer ký ở Thỉên-tân, thì vào 
chùng rằm tháng 5 quân Tàu ở Lạng-sơn, Thất-khê và Cao-bằng 
phải rút về. vậy đến cuối tháng 5, thì thống-tương Millot sai 
trung-tá Dugenne đem 1.000 quân lên thu lại các thành ấy. Ngày 

mồng một tháng 5 nhuận thì quân Pháp lên đến đồn Bắc-lệ 

M. Khỉ quân Pháp sang qua sông Thương, thì quân Tàu bán vào 
quân Pháp, phải ba người bị thương. Được một chốc bên quân 
Tàu sai ngưòi đưa thư sang nói rằng quân Tàu đã biết có hòa- 
ước, nhưng chưa được lệnh rút quân về, vậy xin hoãn lại 6 ngày 
để đợi lệnh Bắc-kỉnh. Trung-tá Dugenne không chịu; đến quá 
trưa, trung-tá cho người đưa thư sang bảo quân Tàu rằng : trong 
một giờ nữa mà quân Tàu không rút vể thì quân Pháp cứ việc 
tiến lên. Đoạn rồi trung-tá truyền lệnh tiến bỉnh ; đi được một 



lúc, thì quân Tàu phục hai bên đường bán ra. Quân Pháp dàn 
trận đánh nhau đến tối. Sáng ngày hôm sau, quân Pháp thấy quân 
Tàu sáp vây cả bốn mặt, bèn rút về bên này sông Thương, để 
đợi quân cứu-vỉện ở Hà-nộỉ lên. Trận ấy quân Pháp bị 28 ngưòi 
tử trận, 46 người bị thương, còn những phu-phen chết không 
biết bao nhiêu mà kể. 

Thống-tướng Millot tiếp được tin quân Pháp thua ở Bắc-lệ, liền 
sai thỉếu-tướng De Négrỉer đem 2 đại-độỉ quân bộ, 2 đội pháo- 
bỉnh và một toán công-bỉnh đi đường Phủ-lạng-thương qua làng 
Kép, lên tỉếp-ứng cho trung-tá Dugenne. Khỉ tiếp được quân của 
trung-tá rồi, thống-tướng Millot triệu thỉếu-tưáng De Négrỉer về 
Hà-nộỉ, để chờ lệnh và quân ở bên Pháp sang. 

2. ĐÁNH PHÚC-CHÂU VÀ VÂY ĐÀI-LOAN. Chính-phủ bên 
Pháp tiếp được sự khaỉ-chỉến ở Bắc-kỳ, liền điện truyền cho 
hải-quân trung-tưáng Courbet đem tàu sang đóng gần thành 
Phúc-châu là tỉnh-lị Phúc-kỉến, và lại truyền cho ông Patenôtre là 
công-sứ Pháp ở Bắc-kinh đòi nước Tàu phải trả 250 triệu tiền 
bỉnh-phí vể việc chỉến-tranh ở Bắc-kỳ. Chính-phủ 2 nước 
thương-thuyết mãi, đến ngày 29 tháng 6, thì chính-phủ Pháp gửi 
tờ tối-hậu-thư đòi nước Tàu 80 triệu phật-lăng tiền bỉnh-phí, 
hạn cho trả làm 10 năm. Đến ngày mồng ba tháng 7 năm gỉáp- 
thân (1884), thì Hải-quân trung-tưáng Courbet được lệnh khỏi 
sự đánh Phúc-châu. 

Trung-tướng truyền lệnh cho các chỉến-thuyển bán lên các 
pháo-đàỉ và phá các xưởng làm binh-khí ở Phúc-châu, và lại đánh 
cả chiến-thuyển của Tàu đóng ở trong sông Mân-giang. Trung- 
tướng bán phá ở Phúc-châu rồi đem bỉnh-thuyển ra vây đánh 
đảo Đàỉ-loan. 



Hảỉ-quân của Pháp vây Đài-loan và các cửa bể mãi đến tháng 6 
năm ất-dậu (1885), nước Tàu ký hòa-ước rồi, mới thôi. 

3. TRẬN ĐỒN CHŨ VÀ ĐổN KÉP. Trong khỉ hải-quân của 
Pháp đánh phá ở mặt bể, quân Tàu ở quảng-đông, Quảng-tây 
kéo sang Bắc-kỳ càng ngày càng nhiều, mà quân tỉếp-ứng của 
Pháp mãi không thấy sang, đến trung-tuần tháng 7, thống-tương 
Millot bèn cáo bệnh xỉn về, giao quyển lại cho thỉếu-tưóng 
Brière de risle. 

Được ít lâu, thỉếu-tướng Brỉère de 1'Isle tiếp được 6 nghìn quân 
ở Pháp sang, sô quân bấy giờ cả thảy được non 2 vạn người, 
thỉếu-tướng bèn chia ra làm 4 đạo để đi đánh quân Tàu và quân 
ta ; thỉếu-tá Servỉère đem một đạo quân lên mạn Đông-trỉểu ; 
trung-tá Donnỉer đem một đạo quân theo sông Lục-nam đến 
đánh đồn Chũ và đồn Đầm ; trung-tá Deíoy đem một đạo quân 
lên mạn sông Thương ; thỉếu-tá Mibỉelle và thỉếu-tưáng De 
Négrỉer thì đóng đại đồn ở Lạng-thương. Ngày 20 tháng 8, quân 
Pháp tiến lên đánh đồn Chũ, đồn Bẳo-lạc và đồn Kép. Quân Tàu 
chống lại được một ngày, mà quân hai bên đánh nhau ở đồn Kép 
hăng hơn cả. Quân Tàu chết có đến 2.000 ngưòi ; còn bên quân 
Pháp thì thỉếu-tưóng De Négrỉer bị thương ở chân, 27 ngưòỉ tử- 
trận và 109 người bị thương. Quân Tàu chết hại mất nhiều, 
phải bỏ đồn Kép, đồn Bẳo-lạc và đồn Chũ chạy lui trở vể. 

ở mạn đông-bác, quân Tàu đã lui, thỉếu-tưáng Brỉère de risle 
bèn sai đạỉ-tá Duchesne đem 700 quân lên đánh quân cờ đen của 
Lưu vĩnh Phúc ở mạn Tuyên-quang và sai trung-tá Berger đem 
quân lên giữ Tháỉ-nguyên. 

4. TRẬN YÊN-BẠC. Quân Tàu tuy đã thua ở đồn Chũ và đồn 
Kép, nhưng vẫn còn đóng ở địa-hạt Lạng-sơn và Quảng-yên. 



Đến trung tuần tháng 11, quân Tàu lại về đóng ở gần An-châu, 
thỉếu-tướng De Négrỉer đem quân bộ và quân pháo-bỉnh đi theo 
tả ngạn sông Lục-nam lên đánh quân Tàu ở núi Bóp. Quân Tàu 
chết đến hon 600 người, quân Pháp thỉệt-hạỉ mất 19 ngưòi tử- 
trận và 65 người bị thương. 

5. LẨY THÀNH LẠNG-SƠN. Đầu năm 1885 là quãng tháng 11 
năm gỉáp-thân, thỉếu-tưáng Brière de risle được thăng chức 
trung-tưáng và lại tiếp được hơn 1.000 quân ở bên Pháp sang. 
Qua tháng chạp ta, trung-tưáng mộ non 7.000 phu để tải đồ và 
đem 7.500 quân, chia ra làm 2 đạo lên đánh Lạng-sơn. Đạo thứ 
nhất thì thuộc quyển thỉếu-tưóng De Négrỉer, đạo thứ nhĩ thì 
thuộc quyển đạỉ-tá Gỉovannỉnelle. 

Con đường đi từ Kép đến Lạng-sơn là đường hẻm trong núi, mà 
chỗ nào cũng có quân Tàu đóng, cho nên quân Pháp móỉ dùng kế 
đánh ngang từ đồn Chũ đánh lại, để lấy đồn Tuần-muội[l]. 
Thỉếu-tướng De Négrỉer trước đã lên đồn Kép, dương thanh-thê 
tiến bỉnh, rồi lẻn về đồn Chũ đem quân qua đèo Vân, lấy đồn 
Đồng-sơn tức là đồn Sung, rồi sang lấy Tuần-muộỉ. Quân Tàu 
đang giữ ở mạn Bắc-lệ, thấy quân Pháp đã chặn mất đường vể, 
liền rút quân chạy. Thỉếu-tưóng De Négrỉer đem quân đánh tràn 
lên đến Lạng-sơn, trưa hôm 29 tháng chạp ta thì lấy được thành. 
Đánh từ ngày 25 đến 29 tháng chạp, quân Pháp thiệt mất 40 
người tử-trận và 222 người bị thương. 

Lấy xong thành Lạng-sơn, quân Pháp nghỉ-ngoi mấy ngày, rồi 
lại tiến lên đánh Đồng-đăng. Quân Tàu chạy phân ra làm hai 
ngả : một ngả chạy lên Thất-khê, một ngả chạy lên cửa Nam- 
quan về Tàu. Đến ngày mồng 8 tháng giêng năm ất-dậu ( 1885 ), 



thì thỉếu-tưáng De Négrỉer lên đến cửa Nam-quan, truyền phá 
Áỉ-quan, rồi trở về gỉữLạng-sơn. 

6. THÀNH TUYÊN-QUANG BỊ VÂY. Khỉ quân Pháp đi đánh 
mặt Lạng-sơn, thì quân Tàu và quân cờ đen ở mạn sông Hồng- 
hà và sông Lô-gỉang lại kéo vể đánh Tuyên-quang. Bấy giờ quân 
Pháp ở trong thành cả thảy độ hon 600 người, thuộc quyển 
thỉếu-tá Dominé. Từ đầu tháng mưòỉ năm gỉáp-thân ( 1884 ), 
quân cờ đen của Lưu vĩnh Phúc đã kéo về đóng ở gần phủ Yên- 
bình và phủ Đoan-hùng. Đến tháng 11 thì quân Tàu giữ cả các 
chỗ hỉểm-yếu, để chặn đường không cho quân Pháp ở trung- 
châu lên tỉếp-ứng, rổỉ Lưu vĩnh Phúc đem quân lên đánh thành 
Tuyên-quang ; đánh mãi đến 15 tháng chạp móỉ vây được thành. 
Quân cờ đen dùng đủ kê để phá thành, mà quân Pháp ở trong 
thành cũng cô hết sức để chống giữ. 

Lúc ấy quân Pháp đã lấy được thành Lạng-sơn rồi, trung-tưóng 
Brière de 1'Isle liền để thỉếu-tưáng De Négrỉer ở lại giữ thành, 
đến ngày mồng 2 tết đem quân đi đường đồn Chũ về Hà-nộỉ, 
rồi lập tức lên cứu Tuyên-quang. Ngày 13 tháng giêng năm ất- 
dậu, thì lên đến Đoan-hùng, rồi sang sông Chảy. Quân Tàu và 
quân Pháp gỉao-chiến từ đó cho đến ngày 16, mới giải được vây. 
Trận ấy quân hai bên thỉệt-hạỉ cũng nhiều, nhưng quân Tàu 
không địch được quân Pháp, phải vộỉ-vàng giải vây mà rút lên 
mạn ngược. 

7. MẤT thành LẠNG-SƠN. Thành Tuyên-quang vừa giải vây 
xong, thì ở Lạng-sơn lại khởi sự gỉao-chỉến. Quân Tàu tuy đã 
thua phải bỏ thành Lạng-son, nhưng quan để-đốc Quảng-tây là 

Phùng tử Tài /H -? tì vẫn đóng đạỉ-đồn ở Long-châu, chực sang 
đánh lấy lại Lạng-sơn, 



Ngày mồng 6 tháng 2 năm ất-dậu (1885), quân Tàu sang đánh 
Đổng-đăng, thỉếu-tưáng De Négrỉer đem quân lên cứu, rồi chực 
đánh sang Long-châu. Quân Pháp đánh trong 2 ngày, chết hại 
mất non 200 người. Đến mồng 8, thỉếu-tưáng rút quân về 
Lạng-sơn, còn những ngưòi bị thương thì đem về đồn Chũ. 
Quân Pháp đóng ở Lạng-sơn bấy giờ có 35.000 người. 

Ngày 13 thì quân Tàu tràn sang đánh Kỳ-lừa, thỉếu-tưóng De 
Négrỉer bị thương nặng, phải giao quyển lại cho trung-tá 
Herbinger, để chống với quân Tàu. Nhưng bấy giờ quân Tàu 
sang đông quá, trung-tá phải bỏ thành Lạng-sơn rút vể Tuần- 
muội, rồi về đồn Chũ và đồn Kép. 

Trung-tướng Brière de risle tiếp được tin bại trận ở Lạng-sơn, 
liền điện cho chính-phủ Pháp để xin tiếp quân sang cứu-vỉện, và 
lập tức đi tàu lên đồn Chũ để phòng sự chống giữ. 

Quân Tàu lấy được Lạng-sơn rồi chia quân giữ các chỗ hỉểm- 
yếu, chứ không dám đuổi xa. Còn ở mạn sông Hồng-hà, thì quân 
cờ đen và quân của các quan cựu-thần ta lại về đánh phá ở mạn 
gần Hưng-hóa và Lâm-thao. 

8. HÒA-ƯỚC THIÊN-TÂN. Bên Pháp tiếp được đỉện-tín của 
trung-tưáng Brière de risle đánh về nói quân Pháp phải bỏ thành 
Lạng-sơn, thì lòng người náo động cả lên. Thủ-tương Jules 
Ferry phải từ chức. Chính-phủ Pháp thấy sự chiến-tranh không 
lọi bèn ký tờ gỉao-ước đình-chiến vói nước Tàu. Rồi một mặt 
thì truyền lệnh cho sứ- thần nước Pháp ở Bắc-kỉnh là ông 
Patenôtre lập tờ hòa-ước với chính-phủ Tàu ; một mặt thì cho 
quân sang tỉếp-ứng Bắc-kỳ và sai trung-tương Roussel de 
Courcy làm Thống-đốc quân-dân sự-vự, trung-tướng Warnel làm 



tham-mưu tổng-trưởng, cùng với thỉếu-tương Jamont và thỉếu- 
tướng Prudhomme đem hai sư-đoàn sang Bắc-kỳ. 

Chính-phủ Tàu thấy chỉến-tranh không có lọi, bèn thuận ký tờ 
hòa-ước, và lập tức sai quan sang Hà-nộỉ truyền lệnh cho quân 
Tàu phải rút về. Ngày 27 tháng 4 năm ất-dậu (1885) là năm 

Quang-tự thứ 11, ông Patenôtre và ông Lý hồng Chương $ }Ị§ 

8: ký tờ hòa-ước, đại-lược nói rằng nước Tàu nhận cuộc bảo- 
hộ của nước Pháp ở nước Việt-nam, và lại hòa-thuận buôn-bán 
như cũ. Nước Pháp thì trả lại các chỗ mà hảỉ-quân đã chiếm giữ 
ở mặt bể, và thuận bỏ cái khoản tiền bỉnh-phí không đòi nữa. 
Ngày hôm quan hai nước ký tờ hòa-ước ấy ở Thỉên-tân, thì hảỉ- 
quân trung-tương Courbet phải bệnh mất ở gần đảo Đàỉ-loan. 
Hải-quân của Pháp cũng chiếu theo đỉểu-ước mà rút quân vể. 


Chú thích cuối trang 

1. A Tức là ải Chỉ-lăng ngày trước. 


Quyển Il/cận kim thòỉ đại/Chưong XIV 

CHƯƠNG XIV 

LOẠN Ở TRUNG-KỲ 

1. Thông-tướng De Courcy vào 
Huế 

2. Triều-đình chạy ra Quảng-trị 

3. Nguyễn văn Tường ra thú 

4. Xa-giá các bà Thái-hậu về 
Khiêm-lăng 

5. Quân cấn-vương 


ổ. Vua Đồng-khánh 

7. Thông-tướng De Courcỵ phải 
triệt về 

8. Vua Hàm-nghi Ở Quảng-bình 

9. Ông Paul Bert 

10. Lập Tổng-đôc Toàn-quỵền 

1. THỐNG-TƯỚNG DE COURCY VÀO HUẾ. Việc đánh nhau 
với Tàu xong, thì tức là cuộc bảo-hộ ở nước Nam thành. Nhưng 
ở các nơi, những quan cũ ta còn chống nhau với quân Pháp, mà ở 
Huế thì Nguyễn văn Tường và Tôn-thất Thuyết chuyên-chế đủ 
mọi đường. 

Tháng 9 năm gỉáp-thân ( 1884 ), hai ông ấy đem ông Dục-đức 
giam vào nhà tối, không cho ăn-uống để chết đói, đổ tội cho là 
thông mưu với giặc. Hai ông ấy lại mộ quân tập lính và lập đồn 

Tân-sở ÍJĨ pfị ở gần Cam-lộ thuộc tỉnh Quảng-trị, đem đồ báu- 
ngọc vàng-bạc ra đấy, phòng khỉ có việc gì thì đem quân ra đó 
để chống nhau với quân Pháp. Cũng vĩ các ông ấy có ý muốn 
kháng-cự, cho nên quân Pháp đã chiếm giữ Mang-cá ở thành 
Huế và lại bắt bỏ súng đại-bác ở trên thành đi. 

Ngày 18 tháng 4 năm ất-dậu ( 1885 ), thống-tưáng De Courcy 
sang tới Bắc-kỳ. Bấy giờ sự hòa-ước với Tàu đã xong, bởi vậy 
thống-tướng mới định vào Huế bát Trỉểu-đình ta phải chịu 
quyển bảo-hộ. Thống-tướng đến Hà-nộỉ đã nói chuyện với các 
người Pháp và những người Nam ra làm quan với Pháp, đã biết 
tình-hình ở trong Huế là thế nào. Đến ngày 19 tháng 5 thì thống- 
tướng đem non 500 quân đi tàu vào Huế. Trỉểu-đình cử hai quan 
đạỉ-thần theo viên Khâm-sứ Pháp là ông De Champeaux ra đón 
thống-tướng ở cửa Thuận-an. Sáng hôm sau, thống-tướng cho 
đòi hai quan phụ-chính sang bên dinh Khâm-sứ để định việc vào 
yết-kỉến vua Hàm-nghỉ. 



Hai ông lúc bấy giờ còn đang lùng-lẫy, việc Trỉểu-chính ở tay 
mình cả, mà thấy thống-tướng làm sự đường-đột như thế, cũng 
đã tức-gỉận lắm, lại cứ như lòi mấy ông quan cựu-thần nói 
chuyện, thì ông Thuyết là quan văn làm tướng võ, nhưng hình- 
dáng thì không được thanh-tú : đầu thì trọc, người thì béo mà 
đen, cách đi đứng thì không được chững-chạc, sự gỉao-thỉệp và 
đối-đáp thì không sành. Xưa nay chỉ lấy quyển-thế mà đè-nén 
người ta, hơi một tí thì lấy sự chém-gỉết làm oai. Đến khỉ phải 
ra theo lễ bang-gỉao mà đối với một người tương ngoạỉ-quốc 
như ông De Courcy thì trong bụng khỉếp-sợ không biết ra thế 
nào. 

Ông Tường thì là một tay gỉao-thỉệp giỏi, lại có nhiều muu-cơ 
và tàỉ-nghệ ứng-bỉến, cho nên lúc ấy chỉ có một mình ông 
Tường sang ra mắt quan thống-tưáng De Courcy mà thôi, còn 
ông Thuyết thì cáo bệnh không sang. Thống-tướng thấy vậy, 
bảo đau cũng phải khiêng sang. 

Tôn-thất Thuyết thấy quan Pháp ra oai như thế, phần thì tức 
giận, phần thì sợ, lại nhân lúc bấy giờ mới có điểm động đất, 
mới nghĩ bụng rằng đấy là điểm trời xui-khỉến bèn quyết ý sửa- 
soạn để đánh nhau. 

Thống-tướng De Courcy định đến hôm vào điện yết-kiến vua 
Hàm-nghi, thì phải mở cửa chính, không những là để quan nước 
Pháp đi mà thôi, nhưng lại phải để cả quân lính cũng đi vào cửa 
ấy. Triểu-đình thấy điểu ấy trái với quốc-lễ, xin để thống- 
tướng đi cửa giữa, theo như sứ Tàu ngày trước còn quân-lính thì 
xỉn để đi cửa hai bên, thống-tương nhất-định không chịu. 

2. TRlÊU-ĐÌNH CHẠY RA QưẢNG-TRỊ. Trưa hôm 22 các 
quan ở Cơ-mật-vỉện sang dinh Khâm-sứ xỉn vào bàn-định cho 



xong việc đi cửa chính, cửa bên, nhưng thống-tưáng De Courcy 
không tiếp. Bà Từ-dụ Tháỉ-hậu sai quan đem đồ lễ-vật sang 
tặng thống-tướng, thống-tướng cũng khước đi không nhận. 

Các quan thấy thống-tương làm dữ như vậy, đểu ngơ-ngác 
không hiểu ra ý-tứ gì mà khỉnh mạn Trỉểu-đình đến như thế. 
Tôn-thất Thuyết càng thấy thế càng lấy làm tức-gỉận, thôi thì 
sống chết cũng liều một trận, họa may trời có giúp kẻ yếu-hèn 
gì chăng ? Ay là tưáng-sĩ lúc bấy giờ ai cũng tưởng như thế, cho 
đến mới định đến nửa đêm khởi sự phát súng bán sang dinh 
Khâm-sứ và đánh trại lính của Pháp ở Mang-cá. 

Chiểu hôm ấy thống-tướng làm tiệc đãi các quan Pháp. Tiệc vừa 
tan xong, thì súng ở trong thành nổ ra đùng đùng, rồi những nhà 
ở chung quanh dinh Khâm-sứ cháy, lửa đỏ rực trời. Quân Pháp 
thấy bất-thình-lình nửa đêm quân ta đánh phá như vậy, chưa 
biết ra thế nào, chỉ yên-lặng mà chống giữ. Đến sáng ngày 23 
mới tiến lên đánh, thì quân ta thua chạy[l]. Nguyễn văn Tường 

I5È cho người vào điện tâu xỉn rước vua và các bà Tháỉ-hậu 
tạm lánh lên Khỉêm-lăng[2] Khỉ xa-gỉá ra gần đến cửa hữu, thì 
gặp Nguyễn văn Tường đã chực sẵn ở đấy để đi hộ giá, nhung 
lệnh truyền cho Nguyễn văn Tường ở lại để thu-xếp mọi việc. 
Nguyễn văn Tường vâng lệnh trở lại. Xa-gỉá đi qua làng Kỉm- 

long ỊÈ ti, lên đến chùa Thỉên-mụ, thì Tôn-thất Thuyết M- ẼE 
đem quân chạy đến truyền rước xa-gỉá quay trở vể Trưòng- 
thi[3]. 

Lúc bấy giờ vương-tôn công-tử, người đi ngựa, kẻ đi chân, dân- 
gỉan thì trẻ cõng già, đàn-bà dắt trẻ-con, ai nấy chạy hốt-hoảng 
tìm đường tránh cho khỏi chỗ bỉnh-đao. 



Xa-gỉá đến Trường-thỉ vào nghỉ được một lát, thì Tôn-thất 
Thuyết lại giục lên đường, nói rằng quân Pháp đã sáp đuổi tới. 
Tối ngày 23, xa-gỉá vào nghỉ nhà một người bá-hộ, sáng ngày 24 
ra đi, đến tối mới tới thành Quảng-trị. Quan tuần-phủ Trương 
quang Đản[4] ra rước xa-giá vào Hành-cung và đặt quân-lính để 
phòng giữ. 

Trận đánh nhau ở Huế, quân Pháp chết mất 16 người và 80 
người bị thương. Sách tây chép rằng quân ta chết đến vài nghìn 
người, còn bao nhiêu khí-gỉói lương-thực và hơn một triệu tiền- 
của đểu mất cả. 

3. NGUYỄN VĂN TƯỜNG RA THÚ. Ở Huế, cả buổi sáng hôm 
23, quân Pháp chiếm lấy thành-trì và gỉữ-gìn các nơi. Còn quan 
ta, người thì đi theo xa-gỉá, người thì ẩn-nấp một nơi, chưa biết 
thế nào, chưa ai dám ra. Đến trưa hôm ấy, Nguyễn văn Tường 

Ptt vào ăn cơm nhà ông gỉám-mục Caspard, rồi nhờ ông ấy 
đưa ra thú với thống-tương De Courcy. Thống-tưáng cho 
Nguyễn văn Tường ra ỞThương-bạc-viện, giao cho đạỉ-úy 
Schmỉtz và một toán lính Pháp phải coi giữ, và hẹn cho trong hai 
tháng phải làm thế nào cho yên mọi việc. 

4. XA-GIÁ CÁC BÀ THÁI-HẬU VỂ KHIÊM-LĂNG. Nguyễn 
văn Tường viết sớ ra Quảng-trị xin rước xa-gỉá trở vể Kỉnh để 
cho yên lòng người. Nhưng lúc ấy vua Hàm-nghỉ và tam cung là 
bà Từ-dụ Thái-hoàng tháỉ-hậu, mẹ đức Dực-tông, bà Hoàng- 
tháỉ-hậu là vợ đức Dực-tông và mẹ nuôi ông Dục-đức, bà 
Hoàng-tháỉ-phỉ là vợ thứ đức Dực-tông và mẹ nuôi vua Kỉến- 

phúc, bị Tôn-thất Thuyết ĩậ ĩễ. gĩn-gỉữ, sớ của Nguyễn văn 
Tường gửi ra vấn an, ông ấy đem giấu đi không cho vua biết. Ai 



cũng muốn xin rước xa-gỉá lên Tân-sở, để lo-liệu sự khôi-phục. 
Đức Từ-dụ và hai bà Thái-hậu nhất định không chịu đi. 

Ngày 27, Tôn-thất Thuyết nghe tin có tàu Pháp sáp đến, bèn xin 
tam cung ở lại Quảng-trị và xin rước vua lên Tân-sở. Khỉ sắp đi, 
vua Hàm-nghỉ vào lạy ba bà Tháỉ-hậu : tình ly-bỉệt, nỗi sầu- 
thảm, kể sao cho xiết ! Vua đi khỏi độ một giờ đồng hồ, thì bọn 
nội-gỉám đểu trở lại nói rằng Tôn-thất Thuyết không cho đi. 
Đến ngày 28, thì tam cung mới tiếp được tin của Nguyễn văn 
Tường ra nói xỉn rước xa-gỉá trở vể Huế, mọi việc đã thu-xếp 
xong rồi. Bà Từ-dụ cho người đi rước vua trở lại để cùng về 
Huế, nhưng tìm mãi không biết vua ở đâu, chỉ tiếp được thư 
của Tôn-thất Thuyết gửi về nói Nguyễn văn Tường phản-trắc 
nọ kia, xỉn đùng có nghe. Ngưòi bàn đi, kẻ bàn lại, ai nấy phân- 
vân chưa biết ra thế nào. Ngày 30 lại tiếp được sớ của Nguyễn 
văn Tường ra giục xa-gỉá trở về. Đức Từ-dụ mới quyết ý vể 
Kỉnh, định ngày mồng 4 thì lên đường, sai quan tuần-phủ 
Trương quang Đản đem quân đi hộ-gỉá. Đến chiểu tối ngày 
mồng 5, xa-gỉá các bà Tháỉ-hậu về đến Khỉêm-cung. Nguyễn 
văn Tường dâng sớ lên thỉnh an và kể tình hình mọi việc. 

Trong khỉ vua còn đi váng, thống-tương De Courcy đặt ông Thọ- 

xuân Jp # lên làm gỉám-quốc, giao quyển Bỉnh-bộ thượng-thư 
cho viên Khâm-sứ De Champeaux, để bãi việc bỉnh-lính của ta 

đi, và gọi quan Kinh-lược ở Bắc-kỳ là Nguyễn hữu ĐỘ Ptt 'íl JH 

và quan Tổng-đốc Nam-định là Phan đình Bình /§ ịĩ về cùng 

với Nguyễn văn Tường Ptt coi việc Cơ-mật. Vĩ hai ông ấy 
ở Bắc-kỳ đã hiểu mọi việc và đã biết theo chính-sách của bảo- 
hộ, cho nên thống-tướng đem vể để thu-xếp mọi việc cho 



chóng xong. Nguyễn văn Tường và Nguyễn hữu ĐỘ không họp 
ý nhau, Nguyễn hữu ĐỘ lại trở ra Bắc-kỳ. 

5. QUÂN CẨN-VƯƠNG. Tôn-thất Thuyết ở Quảng-bình làm 
hịch cần vương truyền đi các ncù , bởi vậy chỉ trừ những chỗ 
chung quanh Kinh-thành ra, còn tự Bình-thuận trở ra cho đến 
Nghệ-an, Thanh-hóa, chỗ nào sĩ-dân cũng nổi lên, đổ cho dân 
bên đạo gây thành mối loạn, rồi đến đốt phá những làng có đạo. 
Sách tây chép rằng từ đầu tháng 6 cho đến cuối tháng 8, dân bên 
đạo phải 8 ông cô và hơn 2 vạn người bị giết. 

Thống-tướng De Courcy thấy chỗ nào cũng có loạn cả, bèn trở 
ra Bắc-kỳ, hội các tướng lại để bàn sự đánh-dẹp. Thống-tưáng 
đã định sai đạỉ-tá Pernot đem 1500 quân ở Huế ra đuổi Tôn-thất 
Thuyết, lại sai thỉếu-tương De Négrỉer đem một đạo quân đi từ 
Thanh-hóa đánh vào. Nhưng chính-phủ ỞParỉs điện sang không 
cho thống-tướng khởi sự dùng đạỉ-bỉnh, và lại nhân lúc bấy giờ 
ở Bắc-kỳ và Trung-kỳ có bệnh dịch-tả, quân Pháp chết hại đến 
ba bốn nghìn người, bởi vậy cho nên việc dùng bỉnh phải đình 
lại. 

ở Huế thì mãi không ai biết vua Hàm-nghỉ ở đâu. Triều-đình thì 
mỗi ngày một rối, việc lập vua mól thì tuy rằng đã định rồi, 
nhưng còn lôi thôi chưa xong. 

Đến ngày 27 tháng 7, vừa hết hạn 2 tháng của thống-tương De 
Courcy hẹn cho Nguyễn văn Tường, vả bấy giờ ở Bắc-kỳ lại có 
nhiều người ghét Nguyễn văn Tường xin thống-tướng đem trị 
tội. BỞi vậy sang ngày 28, thống-tưáng bắt quan nguyên Phụ- 

chính Nguyễn văn Tường Ptt ?¥, quan Hộ-bộ thượng-thư 

Phạm thận Duật >E tu ÌỄ và Tôn-thất Đính ĨỆ lẵ pT là thân-sỉnh 



ra Tôn-thất Thuyết, đem đày ra Côn-lôn. Phạm thận Duật đang 
đi tàu thì mất, phải ném xuống bể. Nguyễn văn Tường thì sau 
lại phải đày ra hải-đảo Haiti ở Thái-bình-dương, được ít lâu 
cũng mất, cho đem xác vể chôn ở quê nhà. 

6. VUA ĐổNG-KHÁNH. Thống-tướng De Courcy đày bọn 

Nguyễn văn Tường đi rồi, đem Nguyễn hữu ĐỘ Ptt ít JS về 

cùng với Phan đình Bình /§ ỉỉ coi việc trỉểu-chính, sai 

Nguyễn trọng Họp Ptt a ra quyển Kỉnh-lược ở Bắc-kỳ. 
Thống-tướng lại sai ông De Champeaux lên Khỉêm-cung yết- 

kỉến đức Từ-dụ xin lập ông Chánh-mông IE R là Kỉên-gỉang 
quận-công lên làm vua. 

Ngày mồng 6 tháng 8, ông Chánh-mông phải thân-hành sang bên 
Khâm-sứ làm lễ thụ-phong, rồi làm lễ tấn tôn, đặt nỉên-hiệu là 

Đồng-khánh [p] n. 

Vua Đồng-khánh tính hiển-lành, hay trang-sức và cũng muốn 
duy-tân, ở rất được lòng người Pháp ; đình-thần thì nhiều người 
đã biết theo chính-sách bảo-hộ cho nên mọi việc trong Triều 
đểu được yên-ổn. Nhưng vua Hàm-nghỉ còn ở mạn Quảng-bình, 
kéo cờ nghĩa chống nhau với quân Pháp, truyền hịch cần-vương 
đi các nơi để mong đường khôi-phục. Lúc bấy giờ, lòng người 
còn tưởng-nhớ chúa cũ, cho nên từ tỉnh Bình-thuận trở ra, chỗ 
nào cũng có người nổi lên đánh phá để toan bể khôỉ-phục. 

Tại Quảng-nam thì bọn thân-hào lập ra Nghĩa-hộỉ fẾ ÍT có quan 

sơn-phòng-sứ là Trần văn Dự Pĩl ỈU làm chủ, rồi những tỉnh 
Phú-yên, Bĩnh-định, Bình-thuận đểu noi theo mà nổi lên. Tại 

Quảng-trị có các ông Trương đình Hội ỈỄ ắt, Nguyễn tự Như 



I5È ẽ iũ, ở Quảng-bình có quan nguyên trỉ-phủ là Nguyễn phạm 

Tuân E >B ÌB, ở Hà-tĩnh có cậu ấm Lê Ninh ĩê ¥[5] ; ở Nghệ- 

an có ông nghè Nguyễn xuân Ôn Ptt # s và quan sơn-phòng-sứ 

Lê doãn Nhạ 5? ỷt ìã ; ỞThanh-hóa có Hà văn Mao ÍRỈ S4, V. 
V. Những người ấy đểu xướng lên việc cần vương, đem quân đi 
hoặc chỉếm-gỉữ tỉnh-thành, hoặc đánh lấy các phủ huyện, và 
đốt phá những làng có đạo. ơ ngoài Bắc-kỳ thì các quan cựu- 

thần là quan để-đốc Tạ Hiện pií ĨE, quan tán-tương Nguyễn 

thiện Thuật Ptt 8 ìỉ tụ họp ở Bãi-sậy, rồi đi đánh phá ở mạn 
trung-châu, còn ở mạn thượng-du, thì chỗ nào cũng có quân giặc 
Tàu quấy-nhỉễu. BỞi vậy quân Pháp phải chia bỉnh ra chống giữ 
các nơi. 

7. THỐNG-TƯỚNG DE COURCY PHAI triệt VỂ. Thống- 
tướng De Courcy thấy ở ngoài Bắc có lắm việc, bên để thỉếu- 
tướng Prudhomme ở lại Huế, rồi ra Hà-nộỉ kỉnh-lý mọi việc. 
Nhưng vĩ thống-tướng tính khổ-khác và đa nghỉ, cho nên công- 
việc càng ngày càng khó thêm, ơ bên Pháp thì có nhiều ngưòỉ 
không muốn giữ đất Bắc-kỳ, có ý muốn bãi bỉnh. Bỏi vậy đến 
cuối năm 1885 là năm ất-dậu, thủ-tưáng nước Pháp là ông 
Brỉsson xỉn nghị-viện thuận cho lấy ra 75 triệu phật-lăng để chi- 
tiêu về việc Bắc-kỳ. Nghị-viện đặt hộỉ-đồng để xét việc ấy. 
HỘi-đồng định rút quân vể và chỉ cho 18 triệu phật-lăng mà thôi. 
Đến khỉ đầu phiếu thì đảng theo chính-phủ được 274 phiếu, và 
đảng phản-đốỉ với chính-phủ được 270, nghĩa là đảng muốn 
giữ đất Bắc-kỳ chỉ hơn có 4 phiếu. Thủ-tướng Brisson thấy 
trong nghị-vỉện có nhiều người không họp ý mình bèn xỉn từ- 
chức. 



Ông Freycỉnet lên làm thủ-tưáng, thấy thống-tưáng De Courcy 
ở bên nước Nam làm lắm việc lôi thôi, bèn điện sang triệt vể 
Pháp, giao bỉnh-quyển lại cho trung-tương Warnel, và sai ông 
Paul Bert là quan văn sang sung chức thống-đốc, để kỉnh-lý mọi 
việc ở nước Nam. 

8. VUA HÀM-NGHI Ở QưẢNG-BÌNH. Bấy giờ tuy ở Huế đã 
lập vua Đồng-khánh rồi, nhưng đảng cựu-thần còn có nhiều 
người theo phò vua Hàm-nghỉ, quyết chí chống lại với quân 
Pháp. Quan Pháp bèn sai đại-tá Chaumont đem quân ra đóng ở 
thành Quảng-bình, để chặn đường không cho đảng Tôn-thất 
Thuyết thông với Bắc-kỳ. Nhưng ở mạn Thanh-hóa, Nghệ-an, 
bọn văn-thân đánh phá rất dữ. Đạỉ-tá Chaumont bèn để thỉếu-tá 
Grégoỉre ở lại giữ thành Quảng-bình, rồi trở vể Đà-nẵng lấy 
thêm bỉnh và tàu chiến đem ra đóng ở thành Nghệ-an, chia quân 
đi tuần-tỉễu các nơi. 

Tôn-thất Thuyết thấy thế không chống nổi quân Pháp, bèn bỏ 
vua Hàm-nghỉ ở lại đồn Vé, thuộc huyện Tuyên-hóa ( tên cũ là 
Qui-họp-châu ) tỉnh Quảng-bình, rồi cùng với để-đốc Trần xuân 

Soạn K # ÍH đi đường thượng đạo, nói rằng sang cầu-cứu bên 
Tàu[6]. 

Vua Hàm-nghỉ bấy giờ phải ẩn-nấp ở vùng huyện Tuyên-hóa, có 
các con Tôn-thất Thuyết là Tôn-thất Đạm và Tôn-thất Thiệp 

cùng với để -đốc Lê Trực 5? lĩ và Nguyễn phạm Tuân Ptt >b ì# 
[ 7 ], hết sức gỉữ-gìn và đem quân đi đánh phá ở mạn Quảng-bình 
và Hà-tĩnh. 

Tháng giêng năm bính-tuất ( 1886 ) trung-tá Mignot đem quân ở 
Bắc-kỳ vào Nghệ-an, rồi chia làm hai đạo : một đạo thì thỉếu-tá 



Pelletỉer đem lính tập theo sông Ngàn-sâu vào mạn Tuyên-hóa ; 
một đạo thì trung-tá Mỉgnot tự đem quân đi đường quan-lộ vào 
giữ thành Hà-tĩnh, rồi vào đóng ở sông Gianh. 

ở Huế lại sai trung-tá Metznỉger đem một toán quân ra tỉếp-ứng 
các đạo. Quân Pháp đóng ở chợ Đồn và ở Mỉnh-cầm, rồi trung- 
tá Metzniger đem ông cô Tortuyaux đi làm hưáng-đạo để lên lấy 
đồn Vé. Thế quân Pháp tiến lên mạnh lắm, quân văn-thân chống 
lại không nổi, phải tan cả. 

Nhưng qua sang tháng hai, ở ngoài Bắc-kỳ có việc, vả lại viên 
Thống-dốc Paul Bert đã sang đến nơi, chính sách đổi lại cả, cho 
nên mới triệt các đạo quân vể, chỉ đóng giữ ở Quảng-khê, ở 
Roon và ở chợ Đồn mà thôi. Quân văn-thân thấy quân Pháp rút 
về, lại trở về đóng ở các đồn cũ. 

9. ÔNG PAUL BERT. Ngày mồng 5 tháng 3 năm bính-tuất ( 1886 
), viên thống-đốc Paul Bert sang đến Hà-nộỉ. Lập tức đặt phủ 
Thống-sứ ở Bắc-kỳ và sở kỉểm-soát vể việc tàỉ-chính. Đến cuối 
tháng 3 thì thống-đốc vào yết-kỉến vua Đồng-khánh ở Huế, và 
xỉn lập nha Kỉnh-lược ở Bắc-kỳ, cho quan Kỉnh-lược đại-sứ 
được quyển cùng với phủ Thống-sứ tự-tiện làm mọi việc. Vĩ 
rằng ở ngoài Bắc vào đến Huế đường-sá xa-xôi, có việc gì tâu- 
bẩm vào BỘ mất nhiều ngày giờ lắm, bởi vậy xin cho được tự 
tiện làm việc, rồi trong một năm độ vài kỳ đem các việc tâu vể 
vua biết. 

Thống-đốc Paul Bert ở Huế đến cuối trung tuần tháng 4 lại ra 
Hà-nộỉ, rồi một mặt thì lo đánh dẹp, một mặt thì mở Pháp-Việt 
học-đường, lập Thương-nghỉệp-cục, đặt lệ đồn-đỉển. Chủ-ý 
của thống-đốc là muốn khaỉ-hóa đất Bắc-kỳ ra cho chóng được 
thịnh-lợi. Nhưng cũng vì thống-đốc phải lo nghĩ nhiều việc, vả 



lại nay đi kỉnh-lược chỗ này, mai đi kỉnh-lược chỗ nọ, thành ra 
khí-lực suy-nhược đi, cho nên mới cảm bệnh nặng, đến ngày 
rằm tháng 10 năm bính-tuất (11 tháng 11 — 1886) thì mất. Nhà- 
nước đem lỉnh-cữu về Pháp maỉ-táng. 

Chính-phủ Pháp sai ông Bỉhourd sang lĩnh chức thống-đốc thay 
ông Paul Bert. 

10. LẬP TổNG-ĐỐC TOÀN-QUYÊN PHỦ. Nước Pháp đã lấy 
đất Nam-kỳ, lập Bảo-hộ ở nước Cao-mỉên, rồi lại lập Bảo-hộ 
ở Bắc-kỳ và ở Trung-kỳ, mở ra một cuộc thuộc-địa lơn ở Vỉễn- 
đông này ; nhưng buổi đầu thì mỗi xứ có một chức thủ-hỉến để 
coi riêng việc chính-trị. Đến năm đỉnh-hợi (1887), chính-phủ 
nước Pháp mới đặt phủ Tổng-đốc toàn-quyển để đỉểu-khỉển 
việc chính-trị cả mấy xứ ở nước ta và nước Cao-mỉên. Tháng 10 
năm đỉnh-hợi ( 15 tháng 11 — 1887 ), thì viên Tổng-đốc toàn- 
quyển mói, tức là viên Tổng-đốc toàn-quyển trước nhất, là ông 
Constant sang nhận chức tại Sàỉ-gòn. 

Từ đó ở các nơi như Nam-kỳ thì có viên Thống-đốc, Trung-kỳ và 
Cao-mỉên thì mỗi nơi có viên Khâm-sứ, Bắc-kỳ và Lào thì mỗi 
nơi có viên Thống-sứ đứng đầu coi việc caỉ-trị trong hạt ; những 
việc gì quan-hệ đến chính-sách cả toàn cảnh thì phải theo lệnh 
viên Tổng-đốc toàn-quyển mà thỉ-hành. 


Chú thích cuối trang 

1. A Việc Tôn-thất Thuyết đánh quân Pháp ở Huế, sử ta 
không nói rõ sô quân ta là bao nhiêu. Mà sách Tây có nơi 
chép là 2 vạn, có nơi chép là 3 vạn. Nhưng cứ những ngưòỉ 



biết việc ở Huế lúc bấy giờ, thì quân ta cả-thảy độ chừng 
non 2 vạn trở lại, chứ không hon. 

2. A Khỉêm-lăng là lăng của vua Dực-tông, có khỉ gọi là 
Khỉêm-cung cũng là đấy. 

3. A Trưòng-thỉ thủa bấy giờ ở làng Đa-chữ cách Kỉnh-thành 
10 cây số. 

4. A Trưong quang Đản trước làm tổng-đốc Bắc-nỉnh, chống 
nhau vól quân Pháp, sau vể Kinh phải giáng xuống tuần- 
phủ ra giữ thành Quảng-trị. 

5. A Ngưòi ở La-sơn, tỉnh Hà-tĩnh, con quan nguyên bố-chính 
Lê Kiên. 

6. A Tôn-thất Thuyết đi đường thượng đạo ra vùng Hưng- 
hóa rồi theo thượng-lưu sông Đà lên Lai-châu nưong-tựa 
vào họ Điêu. Đến lúc nghe tiếng quân Pháp lên đánh, liền 
bỏ họ Điêu mà trốn sang Tàu. Con cháu họ Điêu nói chuyện 
lại rằng : Khỉ Tôn-thất Thuyết lên đến Laỉ-châu còn có 
mấy chục người đi theo. Lên đấy ở một đô, chém giết gần 
hết. Xem như thế thì ông Thuyết là một ngưòi cuồng dại 
mà lại nhát gan. Một người như thê mà làm đạỉ-tưóng để 
giữ nước, thì tài gì mà nước không nguy được. 

về sau chết già ỞThỉều-châu, thuộc tỉnh Quảng-đông. 

7. A Sách ông Gosselỉn chép là Phạm Thuận. Nhưng xét trong 
sử nước ta thì không có ai là Phạm Thuận, chỉ có Nguyễn 
phạm Tuân trước làm trỉ-phủ, sau theo vua Hàm Nghỉ chống 
cự vói quân Pháp, rồi bị đạn phải bát. vậy Phạm Thuận 
tức là Nguyễn phạm Tuân. 

Quyển Il/cận kim thòi đại/Chưong XV 

CHƯƠNG XV 


VIỆC ĐÁNH-DẸP Ở TRUNG-KỲ VÀ Ở BẮC-KỲ 

1. Việc đánh-dẹp Ở các nơi 

2. Vua Đồng-khánh ra Quảng-bình 

3. Hoàng kê Viêm ra quân thứ mạn 
Quảng-bình 

4. Lập đồn Minh-cầm 

5. Vua Hàm-nghi bị bắt 

6. Vua Thành-thái 

7. Sự đánh-dẹp ỞBắc-kỳ 

8. Việc Phan đình Phùng 

9. Lòng yêu nước của người Việt-nam 

1. VIỆC ĐÁNH-DẸP Ở CÁC NƠI. Trong khỉ thống-đốc Paul 
Bert xếp-đặt mọi việc ở Bắc-kỳ, thì ỞTrung-kỳ quân cần- 
vương ở các tỉnh vẫn đánh phá. Quân Pháp phải tìm cách mà 
đánh-dẹp cho yên. ở mạn Bình-thuận, Phú-yên thì thỉếu-tá De 

Lorme và viên Công-sứ Aymonỉer cùng với Trần bá Lộc |ỊỆ iù ÌỀ 
đem lính tây và lính ở Nam-kỳ ra đánh-dẹp. Trần bá Lộc dùng 
cách dữ-dộỉ, chém giết rất nhiều, bởi vậy đất Bình-thuận không 
bao lâu mà yên ; rồi đem quân ra dẹp đảng văn-thân ở Phú-yên 

và Bình-định, bát được cử-nhân Mai xuân Thưởng ịỳ. íí M, Bùi 

Điển ậ| và Nguyễn đức Nhuận Ptt ÍH ;Tị] đem chém. Từ tháng 
6 năm bính-tuất (1886) đến tháng 6 năm đỉnh-họi (1887), thì 
những tỉnh ở phía nam đất Kỉnh-kỳ đã dẹp yên. 

2. VUA ĐổNG-KHÁNH RA QưẢNG-BÌNH. Đất Trung-kỳ từ 
Quảng-trị trở ra chưa được yên. Vua Đổng-khánh bèn định ra 
tuần thú mặt bác, để dụ vua Hàm-nghỉ và những quan đại-thần 
về cho yên việc đánh-dẹp. Quan Pháp sai đạỉ-úy Henry Bỉllet đi 
hộ-giá. 

Ngày 16 tháng 5 năm bính-tuất (1886), xa-gỉá ở Kỉnh đi ra, mãi 
đến cuối tháng 7 mới tới Quảng-bình. Xa-gỉá đi đến đâu thì 



đảng cựu-thần vẫn không phục, cứ đem quân đến chống-cự, 
cho nên việc vua đi tuần-thú lần ấy, không có kết-quả gì cả. Ra 
đến Quảng-bình thì vua Đồng-khánh yếu, ở được vài mươi 
ngày rồi phải xuống tàu đi đường hảỉ-đạo trở về Huế. 

3. HOÀNG KẾ VIÊM RA QUÂN THỨ MẠN QưẢNG-BÌNH. 
Vua Đồng-khánh về Huê được vô sự. Đến tháng 9 vua khaỉ- 

phục nguyên hàm cho Hoàng kế Viêm n Ềit ÌAc và phong cho làm 
Hữu-trực-kỳ An-phủ kỉnh-lược đạỉ-sứ, được quyển tỉện-nghỉ 
hành-sự, để ra Quảng-bình dụ vua Hàm-nghỉ và các quan cựu- 
thần về. Trong tờ dụ của vua Đồng-khánh ban cho Hoàng kế 
Viêm đạỉ-lược nói rằng : Nêu vua Hàm-nghi mà thuận vể, thì sẽ 
phong cho làm Tổng-trấn ba tỉnh Thanh-hóa, Nghệ-an và Hà- 
tĩnh, và lại cấp cho bổng-lộc theo tước vương. Các quan cựu- 

thần như các ông Trương văn Ban Ị)ỉ, Nguyễn Trực Ptt lĩ, 

Nguyễn Chư Ptt Pi§, Lê mô Khải 5? IM lễ, Nguyễn nguyên 

Thành Ptt ft M, Phan trọng Mưu ỈU Í4 1 ts, Nguyễn xuân Ôn Ptt 

# s, Lê doãn Nha 8? ỷt ìẵ, Ngô xuân Quỳnh ^ # 91, aỉ vể 
thú thì được phục nguyên chức, cho vào làm quan ở các tỉnh từ 

Quảng-trị trở vào. Còn như các ông Trần xuân Soạn # IU, 

Nguyễn phạm Tuân Ptl >b 31, Phan đình Phùng mà có chịu về thì 
sẽ tha những điểu lỗi trước, và sẽ phong cho chức hàm khác. 
Những điểu ấy đã bàn với viên Thống-đốc Paul Bert, hai bên đã 
thuận cho như thế, quyết không sai lòi. 

Bấy giờ quân của quan Để-đốc Lê Trực đóng ở mạn 
Thanh-thủy, thuộc huyện Tuyên-chánh; quân của Tôn-thất Đạm 
là con Tôn-thất Thuyết thì đóng ở ngàn Hà-tĩnh, vể hạt Kỳ-anh 



và cẩm-xuyên. Còn Tôn-thất Thiệp và Nguyễn phạm Tuân thì 
phò vua Hàm-nghỉ ở mạn huyện Tuyên-hóa. 

Ông Hoàng kế Viêm ra Quảng-bình, sai người đi dụ ông Lê Trực 
về. Nhưng các ông ấy cứ nhất thiết không chịu, chỉ có bọn thủ- 
hạ lác đác vài ngưòi ra thú mà thôi. Bỏỉ vậy, việc Hoàng kế 
Viêm ra kỉnh-lược cũng không thành công, cho nên đến tháng 5 
năm đỉnh-hợi (1887), lại phải triệt về. 

4. LẬP ĐổN MINH-CAM. Triểu-đình ở Huế thấy dùng cách 
phủ-dụ không được, bèn để quyển cho người Pháp tìm kế đánh- 
dẹp. 

Người Pháp cũng biết là thế-lực của đảng vua Hàm-nghỉ chẳng 
được là bao nhiêu, cốt tìm đường mà chiếm dần địa-thế và mua 
chuộc những đứa làm tay trong, thì tất thế nào rồi cũng trừ hết 
được, bởi vậy cho nên không dùng đến đại bỉnh. 

Trước đại-úy Mouteaux ở Quảng-bình đã cùng với ông cô 
Tortuyaux đem quân đi đánh lấy đồn của Lê Trực ở Thanh-thủy, 
nhưng quân của ông ấy vẫn không tan, cứ đánh phá mãi. Đến 
tháng giêng năm đỉnh-hợi (1887), đạỉ-úy Mouteaux đem quân lên 

lập đồn Mỉnh-cầm p,s Pi đóng ở mé trên Thanh-thủy. Đạỉ-úy 
vẫn biết ông Lê Trực là một người có nghĩa-khí, và trong khỉ hai 
bên chống cự với nhau không bao giờ ông ấy làm điểu tàn-ác, 
cho nên đại-úy vẫn có ý trọng lắm. Trước đã cho người đưa thư 
lên dụ ông ấy về thú. Ông ấy phúc thư lại rằng: «TÔỈ vì vua, vì 
nước, chết sống cũng một lòng làm cho hết việc bổn-phận, chứ 
không dám tham sự sống mà quên việc nghĩa». 

Từ khỉ quân Pháp đóng đồn ở Mỉnh-cầm, các ông Lê Trực và 
Nguyễn phạm Tuân phải lui lên mé trên. Ông Lê Trực thì ra mạn 



Hà-tĩnh, ông Nguyễn phạm Tuân thì lên đóng ở làng Yên-lộc về 
phía nam sông Gianh. 

Qua tháng 3, nhờ có người do-thám, biết chỗ ông Nguyễn phạm 

Tuân I5È >B ìi đóng, đạỉ-úy Mouteaux bèn đem quân lên vây làng 
Yên-lộc, bọn ông Nguyễn phạm Tuân, trong khỉ bất ý, đểu bị 
bát cả. Ông Nguyễn phạm Tuân phải đạn bên cạnh sườn, sống 
được mấy ngày thì mất. 

Quân Pháp tuy đã trừ được ông Nguyễn phạm Tuân nhưng ông 
Lê Trực hãy còn, và vẫn chưa biết rõ vua Hàm-nghỉ ở chỗ nào, 
sau có những ngưòi ra thú, mách rằng muốn bát vua Hàm-nghỉ 

thì mưu với tên Trương quang Ngọc 5R % 3E. Tên ấy là người 
bản-xứ ở đấy và từ khỉ vua ra ở vùng ấy nó được vào hầu cận, 
và lại là một đứa khí-độ tỉểu-nhân, thì chác có lẽ mua-chuộc nó 
được. Đạỉ-úy định tìm cách để thông với tên Ngọc, cho ngưòỉ đi 
do-thám, biết tên Ngọc hiện đóng ở làng Chà-mạc, bèn đem 
quân lên vây làng ấy. Nhưng khỉ lên đến nơi, tên Ngọc thấy 
động, chạy thoát được. Đại-úy sai tìm trong làng chỉ thấy có 
một bà lão, đạỉ-úy bèn đưa cái thư viết cho tên Ngọc, nhờ bà lão 
ấy đưa cho nó, rồi rút quân về đồn Mỉnh-cầm. 

Được mấy hôm kỳ-dịch những làng mé trên về thú ở đồn Mỉnh- 
cầm, đạỉ-úy đưa cho chánh-tổng những dân ấy mấy lạng thuốc 
phiện và mấy bì gạo trắng để gửi cho tên Ngọc và nhờ bảo nó 
dỗ vua Hàm-nghỉ về. Tên Ngọc nhận những đồ ấy và trả lòi xin 
hết lòng giúp người Pháp, nhưng cần phải để thong thả, sợ việc 
tỉết-lộ ra thì không thành. 

Từ đó việc bát vua Hàm-nghỉ chỉ trông-cậy vào tên Ngọc. 
Nhưng bấy giờ có người con thứ Tôn-thất Thuyết là Tôn-thất 



Thiệp gỉữ-gĩn vua Hàm-nghỉ một cách nghỉêm-mật quá. Tôn-thất 
Thiệp thể sống chết không để cho quân Pháp bát được vua. Bỏi 
vậy, hễ aỉ nói đến sự vể thú thì bắt chém ngay, cho nên bọn tên 
Ngọc tuy đã nhị tâm, nhưng chưa dám hạ thủ. 

ở mé ngoài, thì các ông Lê Trực và Tôn-thất Đạm, nay đánh chỗ 
này mai phá chỗ kia mà không sao bát được. Đạỉ-úy Mouteaux 
đánh đuổi lâu ngày nhọc-mệt, bèn xin về Pháp nghỉ. 

5. VUA HÀM-NGHI BỊ BAT. Qua tháng giêng năm mậu-tí 
( 1888 ), viên đạỉ-tá coi đạo quân ở Huế ra Quảng-bình, rồi chia 
quân đi tuần tiễu, để tìm vua Hàm-nghỉ và đuổi bát ông Lê Trực 
và ông Tôn-thất Đạm. Đến tháng 9 năm ấy, quân-lính mỏi-mệt 
mà không thành công được. Quân Pháp đã toan rút về giữ những 
đồn ở gần mạn bể, bỗng dưng có tên suất-độỉ Nguyễn đình 
Tình hầu cận vua Hàm-nghỉ ra thú ở đồn Đổng-cả, phía trên đồn 
Mỉnh-cầm, và khai rõ tình-cảnh cùng chỗ vua đóng. Người Pháp 
bèn sai tên Tình đem thư lên dụ tên Ngọc về. Được mấy hôm 
tên Ngọc và tên Tình vể tình-nguyện xỉn đi bát vua Hàm-nghi. 

Người Pháp truyền cho bọn tên Ngọc phải làm thế nào mà bắt 
sống được vua Hàm-nghỉ, còn những người khác hễ ai chống 
cự, thì cứ giết đi. 

Ngày 26 tháng 9, tên Ngọc và tên Tình đem hon 20 đứa thủ-hạ, 
người ở làng Thanh-lang và Thanh-cuộc lên vây làng Tả-bảo[l] 
là chỗ vua Hàm-nghỉ đóng. Đến độ nửa đêm, khỉ chúng nó sông 
vào, thì Tôn-thất Thiệp còn đang ngủ, hoảng-hốt cầm gươm 
nhảy ra, bị chúng đâm chết. Vua Hàm-nghỉ trông thấy tên Ngọc 
làm phản như vậy, cầm thanh gươm đưa cho nó và bảo rằng : 

« Mày giết tao đi, còn hơn đưa tao về nộp cho Tây ». Ngài vừa 
nói dứt lời, thì bọn chúng nó có một đứa lẻn ra sau lưng ôm 



quàng lấy ngài rồi dụt thanh gươm ra. Từ khỉ ngài bị bát rồi, 
ngài không nói-năng gì nữa. 

Sáng ngày hôm sau, bọn tên Ngọc võng ngài ra đến bến Ngã-haỉ, 
rồi đem xuống cái bè, đi mất hai ngày mói vể đến đồn Thanh- 
lang, nộp cho viên đạỉ-úy coi đồn ấy là ông Boulangỉer. Đạỉ-úy 
lập tức đem ngài về đồn Thuận-bàỉ đóng ở tả-ngạn sông Gianh, 
gần chợ Đồn. 

Vua Hàm-nghỉ bấy giờ đã 18 tuổi, quan Pháp lấy vương-lễ mà 
tỉếp-đãi. Tuy vậy aỉ hỏi gì, ngài cũng không nói, chỉ nhất-thỉết 
chối rằng mình không phải là vua. 

Nhưng đến lúc vào trong buồng ngồi một mình, thì hai hàng 
nước mát chứa-chan, buồn vì nỗi nước đổ nhà tan, thân mình 
phải nhiều nỗi gỉan-truân. 

Người Pháp đem vua Hàm-nghỉ xuống tàu về Thuận-an, rồi đem 
sang để ở bên xứAlgérie, là xứthuộc-địa của nước Pháp, ở phía 
bác châu A-phỉ-lỵ-gỉa, mỗi năm cấp cho 2 vạn rưỡi phật- 
lăng[2]. 

Tên Trương quang Ngọc được hưởng hàm lĩnh-bỉnh, tên 
Nguyễn đình Tình cũng được thưởng hàm quan võ. Còn bọn 
thủ-hạ, đứa thì được thưởng hàm suất-đội, đứa thì được 
thưởng mấy đồng bạc. 

Tôn-thất Đạm ở ngàn Hà-tĩnh, nghe tin vua Hàm-nghỉ bị bắt, bèn 
hội cả bọn tướng-sĩ lại, truyền cho ra thú để về làm-ăn, rồi viết 
hai bức thư : một bức để dâng vua Hàm-nghỉ, xỉn tha lỗi cho 
mình làm tôi không cứu được vua, và một bức gủỉ cho thỉếu-tá 
Dabat, đóng ở đồn Thuận-bài xỉn cho bọn thủ-hạ ra thú. Viết 
xong thư rồi, Tôn-thất Đạm nói rằng : « Bây giờ người Pháp có 



muốn bát ta thì vào tìm thấy mả ta ở trong rừng ! ». Đoạn rồi 
thắt cổ mà tử-tận[3]. 

Ông Tôn-thất Thuyết làm đạỉ-tương mà cư-xử ra một cách rất 
hèn-nhát không đáng làm người trượng-phu chút nào. Nhưng hai 
người con thì thật là bậc thỉếu-nỉên anh-hùng, có thể che được 
cái xấu cho cha vậy. 

Quan để -đốc Lê Trực 5? lĩ cũng đem hơn 100 quân ra thú ở đồn 
Thuận-bàỉ. Triều-đình ở Huê xem cái tờ xin ra thú, thấy lòi-lẽ 
của quan để -đốc cũ nói khảng-khái, không được khỉêm-tốn, có ý 
muốn bát tội, nhưng người Pháp thấy là một người trung-nghĩa, 
có lòng quí-trọng, tha cho về yên nghiệp ở nhà. 

Ông Tôn-thất Đạm và ông Lê Trực là ngưòi phản-đốỉ với nước 
Pháp lúc bấy giờ, nhưng các ông ấy vì việc nước mà hết lòng 
làm việc bổn-phận cho nên người Pháp cũng biết lượng tình mà 
thương-tiếc. Sau ông Lê Trực vể ở làng Thanh-thủy, thuộc 
huyện Tuyên-hóa, tỉnh Quảng-bĩnh, ngưòi Pháp thường vẫn đi 
lại thăm-nom và có ý kính-trọng lắm. Ngưòi bản-quốc thấy 
vậy, ai cũng lấy làm cảm-phục. 

6. VUA THÀNH-THÁI. Ngày 27 tháng chạp năm mậu-tí là ngày 
28 tháng giêng năm 1888, vua Đổng-khánh phải bệnh mất, thọ 
25 tuổi, làm vua được 3 năm, miếu-hỉệu là cảnh-tông Thuần- 

hoàng-đế I ẫ M i í. 

Bấy giờ ông Rheinard lại sang làm Khâm-sứ ở Huế, thấy con 
vua Đồng-khánh còn nhỏ, và lại nhớ ông Dục-đức ngày trước, 
khi vua Dực-tông hãy còn, thường hay đi lại với người Pháp, bởi 
vậy viêm Khâm-sứ nghĩ đến tình cũ mà truyền lập ông Bửu Lân 
là con ông Dục-đức lên làm vua. 



Ông Bửu Lân bấy giờ mới lên 10 tuổi, đang cùng với mẹ phải 
giam ở trong ngục. Trỉểu-đình vào rước ra, tôn lên làm vua, đặt 

nỉên-hỉệu là Thành-tháỉ, cử ông Nguyễn trọng Họp Ptè Í4 3 'Ề và 

ông Trương quang Đản 5R ậi làm Phụ-chính. 

7. SựĐÁNH-DẸP Ở BẮC-KỲ. Khỉ nhà Thanh bên Tàu đã ký 
hòa-ước với nước Pháp ỞThỉên-tân rồi, quân Tàu ở nước ta rút 
về. Nhưng các cựu-thần như quan Tán-tương quân-vụ là 

Nguyễn thiện Thuật Ptt 8 ìỉ và quan để-đốc Tạ Hiện plí ĨR còn 
giữ ở vùng Bãi-sậy thuộc Hải-dương cùng với các thổ-hào như 
Đốc Tít ở vùng Đông-trỉểu; Để Kiểu ở vùng Hưng-hóa ; Cai 
Kỉnh, Đốc Ngữ ở vùng Phủ-lạng-thương và Yên-thế; Lương 
tam Kỳ, dư đảng cờ đen, ở vùng chợ Chui đểu nổi lên tương 
ứng với nhau mà đánh phá. Lúc ấy quan quyển kỉnh-lược-sứ là 

ông Nguyễn trọng Họp Ptt w 'Ề cử quan quyển Tổng-đốc Hảỉ- 

dương là Hoàng cao Khải st iS Jo £ làm chức Tỉểu-phủ-sứ đi 
đánh-dẹp ở vùng Bãỉ-sậy. 

Hoàng cao Khải đem quân đi đánh riết mấy mặt. Bọn văn-thân 
người thì tử trận, người thì bị bát. Nguyễn thiện Thuật chạy 
sang Tàu, sau mất ở Nam-nỉnh, thuộc Quảng-tây. Đốc Tít ra 
hàng, phải đày sang ở thành Alger, bên Algérỉe. Để Kiểu và 
Lương tam Kỳ ra thú được ở yên. Cai Kỉnh bị bát, Đốc Ngữ ra 
thú, Hoàng hoa Thám ở Yên-thế cũng ra thú, được giữ ở vùng 
ấy, mãi đến năm 1909 mới bị đánh đuổi, đến năm 1912 mới bị 
giết. 

Hoàng cao Khải đi đánh-dẹp có công, về được chính-phủ bảo- 
hộ cho lĩnh chức Bắc-kỳ Kỉnh-lược-sứ. 



8. VIỆC PHAN ĐÌNH PHÙNG. Từ năm kỷ-sửu ( 1889 ) là năm 
Thành-tháỉ nguyên-nỉên cho đến năm quí-tị ( 1893 ) là năm 
Thành-tháỉ ngũ-niên, đất Trung-kỳ không có việc gì quan-hệ 
lắm. Các quan cựu-thần, người thì về thú, người thì ẩn-nấp ở 
chỗ sơn-lâm. Riêng ông Phan đình Phùng thì về mở đồn điển ở 

Vũ-quang ® về phía bác huyện Hương-khê, thuộc tỉnh Hà- 
tĩnh, rồi cho người đi sang Tàu, sang Tiêm, học đúc súng đúc 
đạn, để đợi ngày khởi sự. 

Ông Phan đình Phùng ỈU ỈỄ ÌỄ ngưòỉ tỉnh Hà-tĩnh, thi đỗ đình- 
nguyên về đời vua Dục-tông, quan làm đến chức ngự-sửbị bọn 
quyển-thần là Nguyễn văn Tường và Tôn-thất Thuyết cách 
chức đuổi về. Sau ông ấy đứng đầu đảng văn-thân để chống cự 
với quân Pháp. Ông không những là một người có tài văn- 
chương mà thôi, mà lại là một nhà có thao-lược, sửa-sang quân- 
lính có cơ-ngũ, luyện-tập tướng-sĩ có kỷ-luật, cho nên đại-úy 
Gosselỉn làm quyển sách « Empỉre d'Annam » có khen rằng : 

« Quan Đình-nguyên Phan đình Phùng có tài kinh-doanh việc 
quân-bỉnh, biết luyện-tập sĩ-tốt theo phép Thái-tây, áo-quần mặc 
một lối, và đeo súng kiểu 1874, những súng ấy là súng của 
người quan Đình-nguyên đúc ra thật nhiều mà máy-móc cũng 
hệt như súng Pháp chỉ vì lòng súng không xẻ rãnh, cho nên đạn 
không đi xa được ». 

Đến cuối trung-tuần tháng 11 năm quí-tị ( 1893 ), ông sai ngưòỉ 
đến vây nhà tên Trương quang Ngọc ở làng Thanh-lang, huyện 
Tuyên-hóa, bát tên Ngọc chém lấy đầu để báo-thù vể việc tên 
ấy làm sự phản-ác. Từ đó quân của quan Đình-nguyên vẫy-vùng 
ở mạn Hương-khê, đảng văn-thân cũ lại về tụ-họp ở đấy. 



Bấy giờ người Pháp không muốn dùng đại bỉnh sợ náo-động 
lòng người ở bên Pháp, cho nên chỉ sai quan đem lính tập đi 
đánh. Đánh từ cuối năm quí-tị ( 1893 ) cho đến cuối năm ất-vị 
( 1895 ) ngót 2 năm trời mà không dẹp yên được, quân-lính chết 
hại cũng nhiều. Bên Bảo-hộ cũng đã tìm đủ mọi cách, như bảo 
Hoàng cao Khải viết thư dụ Phan đình Phùng vể hàng cho xong 
cũng không được. Sau cùng Trỉểu-đình ở Huê thấy việc daỉ- 
dẳng mãi không yên, mới xin chính-phủ Bảo-hộ để sai quan 

tổng-đốc Bình-định là Nguyễn Thân Ptt làm Khâm-mạng tiết- 
chế quân-vự đem quân ra tỉễu-trừ. Ông Phan đình Phùng lúc bấy 
giờ tuổi đã già, mà thế-lực mỗi ngày một kém, lại phải nay ẩn 
chỗ này, mai chạy chỗ kia, thật là lao-khổ vô cùng, bỏỉ vậy khỉ 
Nguyễn Thân đem quân ra đến Hà-tĩnh, thì ông đã phải bệnh 
mất rồi. Nguyễn Thân sai người đuổi đánh, tìm thấy mả, đào 
lấy xác đem về xỉn ngưòi Pháp cho đem đốt lấy tro trộn với 
thuốc súng mà bán đi. Có ngưòi nói rằng việc ấy tuy Nguyễn 
Thân trước định thế, nhưng sau lại cho đem chôn, vĩ muốn để 
làm cái tang-chứng cho đảng phản-đốỉ với chính-phủ Bảo-hộ là 
quan Đình-nguyên đã mất rồi. Từ đó đảng văn-thân tan-vỡ ; aỉ 
trốn đi mất thì thôi, ai ra thú thì phải về Kỉnh chịu tội. 

Nguyễn Thân về Kỉnh được thăng làm Phụ-chính thay cho ông 
Nguyễn trọng Họp về hưu. 

9. LÒNG YÊU NƯỚC CỦA NGƯỜI VIỆT-NAM. Ngưòi Việt- 
nam vì hoàn-cảnh, vì tình-thế bát-buộc phải ỉm hơi lặng tiếng, 
nhưng lòng áỉ-quốc mỗi ngày một nồng-nàn, sự uất-ức đau-khổ 
mỗi ngày một tăng thêm. Cho nên cứ cách độ năm bảy năm lại 
có một cuộc phỉến-động, như sau việc Phan đình Phùng rồi, có 
việc Kỳ-đồng và việc Thỉên-bỉnh vào khoảng 1897-1898 ở vùng 



Tháỉ-bình, Hải-dương, Bắc-nỉnh v.v... Vào quãng năm 1907 ở 
Hà-nộỉ có việc Đông-kinh nghĩa-thục. Lúc ấy có những người 
chí-sĩ như Phan bội Châu, Phan chu Trinh, người thì không sợ tù- 
tội, đứng lên tố-cáo sựtham-nhũng của bọn quan-lạỉ, người thì 
ra ngoạỉ-quốc bôn-ba khắp nơi để tìm cách gỉảỉ-phóng cho 
nước. Năm 1908, ở Trung-Việt, vùng Nghệ-Tĩnh và Nam-Nghĩa 
có việc dân nổi lên kêu sưu. Ở Hà-nội thì có việc đầu-độc lính 
Pháp, rồi ở Tháỉ-nguyên, Hoàng hoa Thám lại nổi lên đánh phá. 

Khỉ bên Âu-châu có cuộc đại-chỉến thì bên ta lại có việc đánh- 
phá ở Sơn-la và sầm-nứa và việc vua Duy-tân muu-sự độc-lập, 
bị bát đày sang ở đảo Réunỉon. Thế là nước Việt-nam bấy giờ 
có ba ông vua bị đày : vua Hàm-nghỉ đày sang xứ Al-gérie, vua 
Thành-tháỉ và vua Duy-tân đày sang ở đảo Réunỉon. 

Sau cuộc Âu-chỉến lần thứ nhất, có toàn lính khô xanh nổi lên 
đánh Tháỉ-nguyên do ĐỘỈ cấn, tức Trịnh văn cấn và ông Lương 
ngọc Quyến làm đầu. Năm 1927, ở vùng Nghệ-Tĩnh có cuộc 
phiến-động gây ra bởi đảng Cọng-sản do Nguyễn ái Quốc cầm 
đầu. Đến năm 1930, ở Bắc Việt có cuộc cách-mệnh của Quốc- 
dân-đảng, có Nguyễn thái Học đỉểu-khỉển ở Yên-báỉ và các nd. 
Năm 1940, ở Nam- Việt có cuộc phiến-động ở vùng Gỉa-định, 
Hốc-môn v.v. Từ khỉ có cuộc đại chiến lần thứ hai, nước Pháp 
bại trận, bị nước Đức chiếm cứ, quân Nhật-bản ở bên Tàu sang 
đánh Lạng-sơn rồi ký hỉệp-ước với ngưòi Pháp cho người Nhật 
được đóng quân ở Đông-pháp. Đến ngày mồng 9 tháng 3 năm 
1945, quân Nhật đánh quân Pháp và giao quyển nội-trị lại cho 
vua Bảo-đạỉ. Được mấy tháng thì quân Đồng-mỉnh thắng trận, 
Nhật-bản đầu hàng. Đảng Vỉệt-mỉnh[4] dưói quyển lãnh-đạo 
của Nguyễn ái Quốc — đổi tên là Hồ chí Minh — thừa cơ nổi 



lên cướp quyển, vua Bảo-đạỉ phải thoái-vị và nhường quyển 
cho đảng Vỉệt-mỉnh. 

Đây chỉ nói qua cái đạỉ-lược một đoạn lịch-sử của nước Việt- 
nam, để dành vể sau nhà làm sử sẽ tìm đủ tàỉ-lỉệu mà chép cho 
rõ-ràng và phê-bình cho chính-đáng. 


Chú thích cuối trang 

1. A Những chuyện nói vể việc bát vua Hàm-nghỉ là phần 
nhiều lấy ở trong sách « Empire d'Annam » của đạỉ-úy 
Gosselỉn, cho nên những tên làng tên đất nói ở đoạn này 
viết không được đúng dấu. Nhưng đạỉ-để là những làng 
mường ở vùng sông Giai, thuộc huyện Tuyên-hóa, tỉnh 
Quảng-bĩnh. 

2. A Hiện nay vua Hàm-nghỉ còn ở Algérỉe, và đã lấy một 
người nước Pháp, được mấy đứa con. 

3. A Hai bức thư ấy dịch ra chữ Pháp in ở trong sách 

« Empỉre d'Annam » của đạỉ-úy Gosselỉn. LÒi-lẽ thì thật là 
cương-nghị đáng bậc thỉếu-nỉên anh-hùng. Nhưng vì thư ấy 
đã dịch ra chữ Pháp nếu nay lại theo chữ Pháp mà dịch ra 
chữ ta thì sợ không đúng với bản chính, cho nên không đem 
vào đây. 

4. A Việt-minh M SI là tên gọi tát một đảng cách-mệnh gọi 
là Việt-nam độc-ỉập đồng-minh ÍS Wi ÍL [p] Si do đảng 



cộng-sản lập ra khỉ còn ở bên Quảng-tây, bên Tàu, để tránh 
hai chữ cộng-sản cho ngưòi ta khỏi ngờ. 

Quyển Il/cận kim thòi đại/Chưong XVI 

CHƯƠNG XVI 

CÔNG- VIỆC CỦA NGUỮI PHÁP TẠI VIỆT-NAM 

1. Đà-nẵng, Hà-nội, Hải-phòng thành đất 
nhượng-địa 

2. Việc kinh-doanh Ở các xứ bảo-hộ 
TồNG-KẾT 

1. ĐÀ-NẴNG, HÀ-NỘI VÀ HẢI-PHÒNG THÀNH DAT 
NHƯỢNG-ĐỊA. Từ khi sự đánh-dẹp ở các noi đã yên rồi, các 
viên Tổng-đốc toàn-quyển lần lượt sang kinh-doanh việc Đông- 
pháp và lo mở-mang về đường chính-trị, kỉnh-tế và xã-hội theo 
chính-sách của nước Pháp. 

Tháng ba năm mậu-tí ( 1888 ) tức là năm Thành-tháỉ nguyên- 
niên, ông Rỉchaud sang làm Tổng-đốc toàn-quyển. Tháng tám 
năm ấy, Trỉểu-đình ở Huế ký giấy nhường hải-cảng Đà-nẵng, 
thành-thị Hà-nộỉ và Hảỉ-phòng cho nước Pháp để làm đất 
nhượng-địa nghĩa từ đó là việc cai-trị và pháp-luật ở ba thành-thị 
ấy thuộc vể nước Pháp, chứ không thuộc về nước Nam nữa. 
Trừ ba thành-thị ấy ra, thì việc cai-trị ở các tỉnh trong toàn hạt 
Bảo-hộ vẫn để quan-lại làm việc như cũ, nhưng phải do ngưòi 
Pháp điều-khiển và kỉểm-duyệt. 

2. VIỆC KINH-DOANH Ở CÁC XỨBẢO-HỘ. Cuộc Bảo-hộ 
đã lập xong, người Việt-nam vì thế bất-đác-dĩ phải chịu, nhưng 
phần nhiều ngưòi trong lòng còn mong khôỉ-phục nước nhà, cho 
nên chính-phủ Bảo-hộ một mặt thì lo việc phòng giữ, một mặt 


lo mở-mang các công-cuộc kiến-thỉết để gây thêm mối lọi. về 
đường phòng-gỉữ, thì chính-phủ lập ra những đội bỉnh bảo-an, 
lấy ngưòi bản-xứ làm lính. Những lính ấy đội một thứ nón dẹt 
có giải xanh và múi thát lưng xanh, cho nên tục gọi là lính khô 
xanh. Lính ấy do người Pháp caỉ-quản ở dưới quyển quan cai-trị 
người Pháp, cho đi canh giữ các dỉnh-thự, các công-sở, và cho đi 
đóng đồn ở các nơi trong vùng thôn-quê, để phòng-gỉữ trộm 
cưóp. Ớ những ncù hỉểm-yếu thì có lính Pháp và lính khô đỏ 
đóng. Lính khô đỏ là một thứ bộ bỉnh người bản-xứ, cách ăn- 
mặc cũng như lính khô xanh, chỉ khác là quai nón đỏ mà múi 
thát lưng đỏ. Những lính ấy có cơ, có đội do sĩ-quan Pháp cai- 
quản ở dưói quyển nhà bỉnh Pháp. Khỉ có việc gì quan-hệ thì 
đem lính Pháp và lính ấy ra đánh-dẹp. 

vể việc hành bỉnh và việc thưong-mạỉ, thì chính-phủ Bảo-hộ 
trước hết phải lo sửa-sang và mở-mang thêm đưòng-sá cho tiện 
sự gỉao-thông. Vì rằng có đường thì khi hữu sự, việc đánh-dẹp 
mới tỉện-lợi và việc buôn-bán cũng nhân đó mà được dễ-dàng. 
BỞi vậy thoạt đầu tiên chính-phủ mở thương-cục, lập xưởng 
làm tàu thủy chở hàng-hóa và hành-khách đi trong các sông ở 
trong xứ. 

Năm tân-mão ( 1891 ), ông De Lanessan sang làm Tổng-đốc toàn- 
quyển, mở đường xe lửa từ Phủ-lạng-thưong lên đến Lạng- 
sơn, đến năm gỉáp-ngọ ( 1894 ), con đường ấy mói xong. Chủ- 
đích là để cho tiện sự phòng-gỉữ ở chỗ bỉên-thùy. 

Chính-phủ Bảo-hộ lại lo mở-mang thêm bờ-cõỉ về phía Lào. 
Nguyên đất Lào ngày trước vẫn thần-phục nước Nam. Những 
ncù như Trấn-nỉnh, Cam-môn, Cam-cát, v.v. về đòỉ vua Mỉnh- 
mệnh đã lập thành phủ huyện và đặt quan cai-trị cả. Nhưng về 



sau nước ta suy-nhược lại có việc chỉến-tranh với nước Pháp, 
cho nên nước Tỉêm-la mới nhân dịp mà sang chỉếm-gỉữ lấy. Sau 
có ngưòi Pháp tên là Pavỉe sang dụ nước Lào nhận sự bảo-hộ 
của nước Pháp, rồi đến đầu năm quí-tị ( 1893 ), quân Pháp sang 
lấy lại những đất cũ thuộc vể nước Nam ta trước. Bấy giờ quân 
Tỉêm-la ở mạn Cam-môn giết mất một ngưòi quan bỉnh Pháp, 
người Pháp bèn sai hảỉ-quân đem hai chiếc tàu chiến vào sông 
Mê-nam, lên đậu ở gần thành Băng-cốc ( Bangkok ). Ngày 24 
tháng 8 năm ấy, nước Tỉêm-la phải ký hòa-ước, nhường những 
đất Lào cho nước Pháp bảo-hộ, hạn trong một tháng phải rút 
quân đóng ở bên tả-ngạn sông Mékong vể, lại phải bồi thưòng 
2 triệu phật-lăng, và phải trị tội những ngưòỉ dám chống-cự vóỉ 
người Pháp. 

Người Pháp lập phủ Thống-sứ ở Vientỉane để cai-trị các địa-hạt 
bên Lào. 

Năm ất- vị ( 1895 ), viên Tổng-đốc toàn-quyển Rousseau sang 
thay ông De Lanessan, thấy còn nhiều noi chưa yên bèn vay 
nước Pháp cho Bắc-kỳ 80 triệu phập-lăng, để chỉ-tỉêu về việc 
đánh-dẹp và việc mở-mang. 

Năm đỉnh-dậu ( 1897 ), ông Doumer sang làm Tổng-đốc toàn- 
quyển, chỉnh-đốn lại việc tàỉ-chánh và việc chính-trị. Lập ra sổ 
chi-thu chung cả toàn cảnh Đông-pháp, định các thứ thuê : thuế 
đỉnh, thuế điển, thuê thổ, thuế xuất-cảng, nhập-cảng, V.V., và 
cho người được độc-quyển lĩnh trưng thuế rượu, thuế muối, 
thuê nha-phiến. Bỏ nha Kỉnh-lược ở Bắc-kỳ, giao quyển lại cho 
viên Thống-sứ ( tháng 6 năm đỉnh-dậu 1897 )[1], vay nước Pháp 
200 triệu phật-lăng, để mở đường hỏa-xa trong xứ Đông-pháp 
và mở-mang thêm việc canh-nông và việc công-nghệ. 



Năm nhâm-dần ( 1902 ) ông Doumer về Pháp, ông Beau sang 
làm Tổng-đốc toàn-quyển. Ông Beau chủ việc khaỉ-hóa dân-trí, 
lo mở-mang sự học-hành và đặt ra Y-tế-cục, làm nhà bệnh-vỉện, 
để cứu-gỉúp những kẻ yếu-đau nghèo-khổ. Ây là những công- 
vỉệc làm của chính-phủ bảo-hộ vậy. 

TổNG KẾT 

Sách VIỆT-NAM SỬ-LƯỢC này chép đến đây hãy tạm ngừng, 
để sau có tài-liệu đầy-đủ và các việc biến-đổi ở nước Việt-nam 
này được rõ-rệt hon, sẽ làm tiếp thêm [2]. 

Việc chép lịch-sử cũng như việc dệt vải dệt lụa, dệt xong tấm 
nào mới biết tấm ấy tốt hay xấu, còn tấm đang dệt, chưa biết 
thê nào mà nói được. 

Ta chỉ biết rằng các dây sợi dệt tấm Nam-sử này còn dài, ngưòỉ 
dệt tuy phải lúc đau yếu, bỏ ngừng công-việc, nhưng còn mong 
có ngày khỏe-mạnh lại dệt thêm, có lẽ lại dệt được tốt đẹp 
hơn, cũng chưa biết chùng. 

Mặc dù nước Việt-nam hiện nay được hoàn toàn độc-lập nhung 
sự hay-dở tương-laỉ chưa biết ra thế nào ? Song người bản- 
quốc phải biết rằng phàm sự sỉnh-tồn tỉến-hóa của một nước, là 
ở cái chí-nguyện, sự nhẫn-nạỉ và sự cố-gắng của người trong 
nước, vậy ta phải hết sức mà học-tập, mà giữ cái tâm-trí cho 
bển-vững thì chác tương-laỉ còn có nhiều hi-vọng. Nước Việt- 
nam ta đã có cái văn-hóa chẳng thua-kém gì ai, và lại có một 
lịch-sử vẻ-vang, nếu ta biết lọi-dụng cái tỉểm-lực cô hữu và cái 
tính thông-mỉnh hiếu học của ta để theo thời mà tỉến-hóa, thì sao 
ta lại không có ngày nối được cái chí của ông cha mà dệt thêm 
một đoạn lịch-sử mỹ-lệ hơn trước ? 



Có một điểu thỉết-tưởng nên nhác lại là ta nên giữ lấy những 
điểu hay của ta vẫn có, bỏ những điểu hủ-bạỉ đi, và bát-chước 
lấy những điểu hay của người, để gây lấy cái nhân-cách đặt- 
bỉệt của dân-tộc ta và cùng tiến với ngưòỉ mà không lẫn vóỉ 
người. Muốn được như thế, ta phải biết phân-biệt cái hay cái 
dở, không ham muốn những cái huyển-hão bể ngoài, rồi đồng 
tâm hiệp lực với nhau mà làm mọi việc cho thành cái hỉệu-quả 
mỹ-mãn. 

Nước nào cũng có lúc bĩ lúc thái, đó là cái công-lệ tuần-hoàn của 
tạo-hóa trong thế-gỉan. Tự xưa chưa thấy có nước nào cứ thịnh 
mãi hay cứ suy mãi. Khỉ lâm vào cảnh bĩ mà ngưòỉ trong nước 
cứ vững lòng giữ được cái nghị-lực để sinh-tồn và tiến-hóa, thì 
rồi thế nào cũng có ngày chấn-khỏi lên được, vậy chúng ta đây 
đểu là một dòng-dõỉ nhà Hồng-Lạc, nếu ta biết kiên tâm bển 
chí, thì há lại không có một ngày ta có cái địa-vị vẻ-vang vói 
thỉên-hạ hay sao ? Sự ước-ao mong-mỏỉ như thế là cái nghĩa-vụ 
chung cả chủng-loạỉ Việt-nam ta vậy. 


Chú thích cuối trang 

1. Á Có một điểu rất kỳ, là viên Thống-sứ Bắc-kỳ là ngưòỉ 
đạỉ-bỉểu chính-phủ Bảo-hộ mà lại kiêm chức Kỉnh-lược- 
sứ là một chức quan của Trỉểu-đình ở Huế. 

2. A Trước tôi đã dự-bị viết một quyển sử nối theo sách này. 
Tôi đã thu-nhặt được rất nhiều- tài-lỉệu. Chẳng may đến 



cuối năm bính-tuất (1946) có cuộc chỉến-tranh ở Hà-nội, 
nhà tôi bị đốt cháy, sách-vở mất sạch, thành ra đành phải bỏ 
quyển sử ấy không làm được nữa. 


NIÊN - BlỂu 


NĂM 

Theo Tây lịch 


NƯỚC NAM 
Các đòi vua và những sự 
biến-cô trong nước 


NƯỚC TÀU 


NƯỚC PHÁP 


Phục-hi thị (4480-4365 
trước Tây-lịch kỷ- 
nguyên). Họ Phục-hi 
truyền được 15 đòi, 
cộng là 1260 năm. 
Thần-nông thị (3220- 
3080). Họ Thần-nông 
truyền được 8 đời, cộng 
là 520 năm. 

Hiên-viên thị Hoàng-đê 
(2700-2600).' Họ Hrên- 
viên truyền được 5 đòi, 
cộng là 341 năm mới 
đến vua Đê Nghiêu. 

Đào Đường thị Đế 
Nghiêu (2359-2259). 
Hữu Ngu thị Đê Thuấn 
(2256-2208). 

Hạ (2205-1766). 

Thương (1776-1122). 


257-207 Nhà Thục 

Tần (221-206). 


207-111 Nhà Triệu 

Tây Hán (202 trước 
Tây-lịch — 8 sau Tây 
lịch 

Người La-mã lấy đất 
Gaule (151 trước Tây- 
lịch). 

111 trước Tây-lich _ ^ ~ . -- . , , -- 

Ư TƯ , - 7 Băc-thuôc lân thứ nhai 

— 39 sau Tây-lịch 

Tây Hán. 

Tân, Vương Mãng (9- 
23). 

Tướng Jules César 
bình-định đất Gaule 
(57-51 trước Tây-lịch). 

nam nước nan ? 

, Các đòi vua và nhung sư 

Theo Tây lich . .7 “ p 

J biên-cõ trong nước 

NƯỚC TÀU 

NƯỚC PHÁP 

40-43 Trung Nữ vương 

Đông Hán (25-220) 


43-544 Bắc-thuộc lần thứ hai 

Đông Hán 

La-mã đế-quốc Auguste 

187-226 Sĩ Nhiếp 


xung đê (30-14 trước 
Tây-lịch) 

248 Bà Triệu 

Tam-quốc, Đông Ngô 


2879-258 trước Tây- Họ Hồng-bàng 
lịch kỷ-nguyên 


(222-265) 

399-413 Giặc Lâm-ấp 

Tấn (265-420) 

Nam Bắc triều : Tống 
(420-447) 

Tề (479-501) 

Quân Bắc-địch (Barbares) 
chiếm giữ đất Gaule (406 
sau Tây-lịch) 

Họ Mérovingiens (481- 
752) 

544-602 

Nhà Tiền Lý 

lương (502-556) 

Clovis I xung vương ở 


544 Tiền Lý Nam-đê 


nước Pháp (481-511) 


449 Triệu Việt-vưong 

Trần (557-587) 



571 Hậu Lý Nam-đê 



602-939 

Bắc-thuộc lần thứ ba 

Tùy (589-617) 



722 Mai Hắc-đê 

Đường (618-907) 

Họ Carlovingiens (752- 
987) 


791 Bố-cái đại-vưong 

Đường Thái- tông (627- 
650) 

Pépin le Bref (752-768) 


„„„ Giăc Nam-chiếu — Cao 
ob z „ . 

Biẽn 

Đường Huyền-tông 
(713-756) 

Charlemagne (768-814) 

906-923 

Họ Khúc 

Ngũ-quí (907-959) 

Chư-hầu phân tranh từ 

939-944 

Nhà Ngô 


thế-kỷ thứ IX đến thế-kỷ 
thứ XIV mới suy 

945-967 

Thập-nhị sứ-quân 

Tông 

968-980 

Nhà Đinh 

Tống Thái-tổ (960-975) 


981-1009 

Nhà Tiền Lê 


Họ Capétiens (987-1328) 

1010-1225 

Nhà Lý 



Lý Thái-tổ lên ngôi và dòi 
đô ra Thăng-long 


Hugues Capet (987-996) 
Louis VI (1108-1137) 

NĂM NƯỚC NAM 

, Các đòi vua và những sư NƯỚC TÀU 

Theo Tây lich , “ p • 

J biẽn-cồ trong nước 

NƯỚC PHÁP 

1048 Giặc Nông Trí Cao. 

Vua nhà Lý lấy đất Chiêm- 
1069 thành mở ra đất Quảng-bình, 

Quảng-trị. 


1073 Lý thường Kiệt đánh Tàu. 

Tống Thần-tông 
(1068-1085) 

Philippe Auguste (1180- 
1223) 

1225-1400 Nhà Trần. 


1225 Trần Thái-tông lên ngôi. 


Saint Louis (1226-1270) 

12^7 Quân Mông-cổ đánh Vân-nam 
tràn sang nước Nam. 


Thoát Hoan đánh nước Nam , T , /non n/ 1 ^ 
1284 lắn *ứ nhất Nguyên (1280-1341). 

Philippe le Bel (1285- 
1314) 


„„„ Thoát Hoan đánh nước Nam Nguyên Thế-tổ (1280 
lần thứ hai. 1294). 

- MỞ quốc-hội để giảm 
quyền Chư-hầu (1302) 


Vua Chiêm-thành dâng đất 
Thừa-thiên. 

Minh (1368-1628). 

Họ Capétiens, chi 

Valouis (1328-1589) 


1383 Vua Chế-bồng-Nga đánh 

Minh Thái-tổ (1368- 

Cuộc chiến-tranh một 



kinh-thành Thăng-long. 1398). 

1396 Hồ Quí Ly dòi đô vào Tây-đô. 
1400-1407 Nhà Hổ. 

ịẠQQ HỒ quí Ly cướp ngôi nhà 
u Trần. 


Nhà Hổ lấy đất Chiêm-thành 
1402 mở ra đất Quảng-nam 
Quảng-nghĩa. 


NĂM 

Theo Tây lịch 


NƯỚC NAM 
Các đòi vua và những sự 
biến-cô trong nước 


Minh Thành-tổ (1403- 
1424). 


NƯỚC TÀU 


1406 Nhà Minh đánh nhà Hồ. 


1407-1427 Thuộc nhà Minh. 

Nhà Hậu Trần dấy binh 
đánh quân Minh. 

1418-1427 Lê Lợi khởi nghĩa 


1427-1527 Nhà Lê Minh Nhân-tông (1425- 

1428 Lê Thái-tổ lên ngôi. 1426) 

....Lê Thánh-tòng đánh chiêm- “ i " h , Tuyên_,Ông (142& 
thành lấy đất Bình-định. 1436) 

1527-1592 Nhà Mạc 

Mạc đăng Dung cưóp ngôi Minh Thế-tông (1522- 

lb2/ nh a Lê. 1566) 

1532-1788 Nhà Lê trung-hưng 

Nguyễn Kim lập vua Lê ở 
Ar-lấo. 

Nguyễn Kim khôi-phục đất 
1543 Nghệ-an và Thanh-hóa lập 
ra Lê Nam-triều. 


1545 Trịnh Kiểm giữ binh-quyền. 
Nguyễn Hoàng vào trấn đất 
Thuận-hóa. 


Trịnh Tùng dứt nhà Mạc, 
1592 khôi-phực kinh-thành Thăng- 
long. 


NĂM 

Theo Tây lịch 


NƯỚC NAM 
Các đòi vua và những sự 
biến-cô trong nước 


NƯỚC TÀU 


Ign Nguyễn Hoàng đánh Chiêm- 
thành lấy đất Phú-yên. 

1627-1672 Chúa Trịnh và chúa Nguyễn Thanh (1644-1911) 

đánh nhau ở Quảng-bình và Thanh Thế-tổ (Thuận- 
Hà-ữnh. trị) (1644-1661). 


trăm năm (1338-1453) 


NƯỚC PHÁP 


Charles VII (1422- 
1461) 


Jeanne d'Arc cứu chúa 
(1429-14 31) 

Louis XI (1461-1483) 
Louis XII (1498-1515) 


Francois I (1515-1517) 


Họ Capétiens chi 
Bourbons (1589-1792) 
Henri IV (1589-1610) 

NƯỚC PHÁP 


Louis XIII (1610- 
1643) 

Louis XIV (1643- 
1715) 



Chúa Nguyễn lấy hết đất 
1692 Chiêm-thành vào đến Bình- 
thuận. 

Chúa Nguyễn lấy đất Cao- 
1698-1757 miên lập ra sáu tỉnh Nam 
Việt. 

Nguyễn Nhạc khỏi binh 
1771 đánh chúa Nguyễn ở Qui- 
nhơn. 


Thanh Thánh-tổ (Khanị 
hi) (1644-1722). 


Thanh Thế-tông (Ung- 
chính) (1723-1735) 
Thanh Cao-tông (Càn- 
long) (1736-1795). 


Chúa Trịnh sai Hoàng ngũ 

„ ___ Phúc vào lấy thành Phú-xuân 
1775 ; 'V' , 
và đat Quàng-nam. Chúa 

Nguyễn chạy vào Gia-định. 


yjrj^ Anh em ông Nguyễn Nhạc 
đánh lấy đất Gia-định. 

1 „„„ Nguyễn Nhạc xưng đê ở 
I//o ^ 

Qui-nhơn. 


NĂM 

Theo Tây lịch 


NƯỚC NAM 
Các đòi vua và những sự 
biến-cô trong nước 


NƯỚC TÀU 


. „ OA Nguyễn-phúc Ánh xưng 
vương ớ Nam Việt. 

1 „„„ Loạn kiêu-binh ở kinh-thành 
Thăng-long. 

Nguyễn-vương nhờ ông Bá- 
1783 đa-lốc đem Hoang-tử Canh 
về Pháp cầu-cứu. 

. „ . Nguyễn Huệ phá quân Tiêm- 
la ở đất Gia-định. 

Nguyễn Huệ lấy thành Phú- 
1786 xuân rồi ra Bắc-hà dứt họ 
Trịnh. 

. Vũ văn Nhậm đánh Bắc-hà. 
Nhà Lê mãt ngôi. 

Nguyễn-vương ở Tiêm-la về 
khôi-phục Gia-định. 

1788-1802 Nhà Nguyễn Tây-sơn. 

Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng- 
1789 đê rồi ra phá quân Thanh ở 
Thăng-long. 


1792 Vua Quang-trung mất. 

NĂM r NƯỚC NAM 

ƯƯ, , Các đòi vua và những sự 
Theo Tây lịch ? 

J biên-cõ trong nước 


Thanh Nhân-tông (Gia- 
khánh) (1796-1820). 

NƯỚC TÀU 


Louis XV (1715-1774) 


Louis XVI (1774- 
1793) 


NƯỚC PHÁP 


Cuộc đại Cách-mệnh 
(1789). 

Dân-quốc cộng-hòa lần 
thứ nhất (1792-1804). 


NƯỚC PHÁP 



Nguyễn-vương khôi-phục 
thành Qui-nhơn. 

1 om Nguyễn-vương khôi-phuc 

ioUi ! X í TVI ' 

thành Phú-xuan. 

1802-1945 Nhà Nguyễn. 

Nguyễn Thế-tổ (Gia-long) 
1802 lên ngôi rồi ra đánh lấy Bắc- 
hà. 

- 

Đê-quốc lần thứ nhất 
(1804-1814). Nã-phá- 
luân I xưng đê (1804). 

1819 Nguyễn Thế-tổ mất. 

Nguyễn Thánh-tổ (Minh- 
mệnh) lên ngôi. 

Thanh Tuyên-tông 
(Đạo-quang) (1821- 

Họ Capétiens, chi 
Bourbons trung-hưng 

. Giăc Phan bá Vành ở Nam- 

1820 . 
định. 

1851) 

(1814-1848). 

Louis XVIII (1814- 

Lê duy Lưong khỏi binh ở 
Ninh-bình. 

Lê văn Khôi khởi nguy ở 
1833 Gia-đỊnh. 

Nông văn Vân dấy loạn ở 
Bắc- Việt. 


1824). 

Charles X (1824-1830). 
Cuộc cách-mệnh lần 
thứ hai (1830). 

Louis Philippe (1830- 
1848). 

1834 Giặc Tiêm-la. 



1 „„ Lấy nước Cao-miên lập ra 
Trấn-tây-thành. 



nam nước nan ? 

, Các đời vua và những sư 

Theo Tây lich “ p 

J biên-cõ trong nước 

NƯỚC TÀU 

NƯỚC PHÁP 

1840 Nguyễn Thánh-tổ mất. 

Nguyễn Hiến-tổ (Thiệu- 
1841 trị) lên ngôi lập lại nước 

Cao-miên. 

Chiến thuyền của Pháp 

1 o . bắn vào các đồn ở Đà- 
184/ <5 
nãng. 

Nguyễn Hiến-tổ mất. 

1848 N p uy ® n Dực-tông (Tự- 
đức) lên ngôi. 

Loạn Thái-bình thiên- 
quổc (1849-1864). 

Cuộc Cách-mệnh lần 
thứ ba (1848). 

Chiến thuyền của Pháp và 
1858 của I-pha-nho đánh Đà- 
nẵng. 

Thanh Văn-tông (Hàm- 
phong) (1851-1861). 

Dân-quốc cộng-hòa lần 
thứ hai (1848-1851). 
Đê-quốc lần thứ hai 

. orn Quân Pháp đánh lấy Gia- 

ioby 1 

định. 


(1851-1870). 

Nã-phá-luân III xưng đê 
(1851). 

1861 Đồn Kỳ-hòa thất-thủ. 



Hòa-ước nhường ba tỉnh 
phía đông Nam- Việt. 

Thanh Mục-tông (Đồng- 
trị) (1862-1874). 

. oc . Lập cuộc Bảo-hộ ở nước 

lob4 * .A 

Cao-miên. 

1867 Lấy ba tỉnh phía tây Nam- 


Viẹt. 




NĂM 

Theo Tây lịch 


Phan thanh Giản tự tận. 

NƯỚC NAM 
Các đòi vua và những sự 
biến-cô trong nước 


NƯỚC TÀU 


1874 


1883-1945 


1 „„„ Đồ-phổ-nghĩa đem thuyền 

Io/z >, TT' £ . 

vào Hà-nội. 

Francis Garnier hạ thành Hà- 
1873 nội. 

Nguyễn tri Phương tử tiết. 
Hòa-ước trả lại đất Bắc- 
Việt. 

Henri Rivière hạ thành Hà- 

1882 nội. 

Hoàng Diệu tử tiết. 

Cuộc Bảo-hộ của nước 
Pháp. 

1883 ^ ua Dực-tông mất. 

Hòa-ước nhận cuộc Bảo-hộ. 

inri . Hòa-ước Patenôtre định các 

1884 TƯ 1 • 

thế-lệ Báo-hộ. 

ooc Tôn-thất Thuyết đánh phủ 
Khâm-sứ ớ Huẽ. 

1888 Vua Hàm-nghi bị bắt. 

1 ono Phan đình Phùng khỏi sự ở 
1893 HĨtĩnh. 


Thanh Đức-tông 
(Quang-tự) (1875-1902) 


NƯỚC PHÁP 


Phổ Pháp chiến-tranh 

(1870-1871). 

Dân-quốc cộng-hòa lần 
thứ ba (1870-1940). 



